KHÓ KHĂN VÀ TRÁCH NHIỆM 


Problems and Responsibilities 


Hòa thượng K. S. DHAMMANANDA 
Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG dịch 


KHÓ KHĂN VÀ TRÁCH NHIỆM 


Hòa thượng K. Sri Dhamtnananda 
Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch 


Nguyên tác: 
Problems and Responsibilities 


œ-#-& 


Bình Ansson hiệu đính uà trình bàu 
Perth, Western Australia 
17/11/2021 10:33 PM 


KHÓ KHĂN CỦA CUỘC ĐỜI VÀ 
TRÁCH NHIỆM CỦA CON NGƯỜI 


Hòa thượng K. Sri Dhamtnananda 
Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch 


Bạn có lo lắng không? Bạn có đau khổ không? Nếu có, xin mời 
bạn đọc cuốn sách nhỏ này để mở rộng tầm hiểu biết hơn về 
những vấn đề bạn phải đối phó. Cuốn sách này để cống hiến 
cho bạn và cho những ai lo lắng. 


SỢ HÃI VÀ LO LẮNG 

Sợ hãi và lo lắng phát sinh từ ý niệm ảnh hưởng bởi những 
điều kiện trần thế, bắt nguồn từ tham dục và luyến ái. Thật ra, 
đời sống giống hệt như một cuốn phim đang quay mà trong đó 
tất cả mọi thứ (hình ảnh) đều chuyển động, thay đổi không 
ngừng. Không một thứ gì trên thế gian này trường cửu và 
thường còn. Những người trẻ, khỏe mạnh sợ hãi bị chết non. 
Những người già yếu bệnh hoạn, lo lắng phải kéo dài cuộc sống. 
Đứng ở giữa là những kẻ tham đắm dục lạc quanh năm. 


Niềm vui được hoan lạc hình như qúa ngắn ngủi. Niềm sợ hãi 
vì không được hoan lạc tạo lo âu hình như không bao giờ chấm 
dứt. Những cảm nghĩ này thật ra rất bình thường. Cuộc đời lên 
bổng xuống chìm diễn tiến với bản ngã hay cái “tôi” không thực 
tế chẳng khác nào trò múa rối trên giây. Nhưng trí óc con người 
tự chính nó mới là tối thượng. 


Huấn luyện trí óc, nói một cách khác mở mang trí tuệ là bước 
đầu tiên để chế ngự tâm hồn hoang mang. 


Đức Phật dạy: 


"Từ tham dục nấu tầm äñau khổ 

Từ tham dục nấu tầm sợ hãi 

Với Ngài, thoát uờng tham dục 

Không còn ẩau khổ, không còn sợ hãi. " 

Tất cả luyến ái đều đi đến cuối cùng là phiền muộn. Cả nước 
mắt lẫn những lời chào từ biệt dài dòng cũng không chấm dứt 
được cái vô thường của đời sống. Tất cả mọi việc kết hợp đó đều 
không vĩnh viễn. 

Già trẻ đều đau khổ trong cuộc sống hiện tại. Không ai có thể 
tránh khỏi. Nhiều thiếu niên lớn lên trong đau khổ. Chẳng phải 
như con ếch (ngồi đáy giếng) hay con nòng nọc (dưới nước), 
cũng vẫn rất dễ hiểu là thiếu niên thiếu kinh nghiệm trong việc 
thiết lập được mối tương quan tốt đẹp vói người khác phái. Các 
chàng trai này khoe sắc đẹp để gây ấn tượng cho người khác 
phái hãnh diện cho rằng mình là đối tượng của dục tình. Cả hai 
đều thiếu thái độ thực tế nhưng họ nghỉ là họ đã trưởng thành. 
Họ sợ hãi có thái độ bình thường chân thật vì họ sợ bị chế nhạo. 
Thái độ cư xử như vậy có tiềm lực đi đến lợi dụng. Sợ hãi bị gạt 
bỏ cũng như lo lắng giá trị bản ngã bị suy giảm. Tình yêu không 
được đáp ứng làm tan vỡ trái tim của thanh thiếu niên vì lẽ họ 
cảm thấy chính họ đã tự đánh lừa họ. Đôi khi một vài thiếu niên 
đã tự vận. Những vết thương tình cảm trên có thể tránh được 
nếu đời sống được nhận thức đúng vói thực tế. Người trẻ phải 
được dạy dỗ theo hướng đi của Phật giáo để họ có thể trưởng 
thành chín chắn, đúng đường hướng. 


"Dù ở đâu đi nữa, sợ hãi phát xuất, thì cũng chỉ phát xuất nơi người 
mất trí điên khùne uà không bao giờ phát xuất nơi người khôn oan. 
Đó là lời Đức Phật dạy. Sợ hãi không ngoài là một trạng thái của 
tâm ý. Trạng thái tâm ý cần phải được chế ngự và hướng dẫn. 
Tạo hóa phú cho con người có thể kiểm chế tuyệt đối một điều, 
đó là tư tưởng Tất cả mọi thứ mà con người tạo ra phát xuất từ 


S) 


một dạng thức của tư tưởng. Đó là cái chìa khóa giúp cho ta hiểu 
được nguyên lý để trấn áp được sợ hãi. 


Một nhà cơ thể học Anh nổi tiếng có lần được hỏi bởi một sinh 
viên về phương cách hữu hiệu nhất để chữa trị bệnh sợ hãi, đã 
trả lời: “Hãy cố gắng làm một điều thiện sì cho một người nào đớ”. 
Người sinh viên hết sức ngạc nhiên về câu trả lời này nên yêu 
cầu giảng thêm cho sáng tỏ vấn đề . đã được vị thầy học này 
giải thích: “Bạn không thểnào có thể có hai tư tưởng chống đối nhau 
cùng một lúc trong đầu óc. Từ tuởng nàu đến thì tư tưởng kia đi. Nếu 
chẳng hạn tâm trí bạn đang hoàn toàn bận bịu uới niềm mong ước 
không 0ị kủ để giúp đỡ một người nào đó, bạn không thểcùng một lúc 
chứa chấp niềm sợ hãi trong đầu óc bạn”. 


"Lo âu làm cạn khô máu nhanh hơn là tuổi già”. Sợ hãi và lo 
lắng vừa phải là bản năng bảo vệ tự nhiên. Nhưng sợ hãi triển 
miên không hợp lý, kéo dài là kẻ thù tàn nhẫn của cơ thể con 
người. Chúng làm trở ngại cho sự hoạt động bình thường của 
cơ thể. 


GIỮ VỮNG TINH THẦN 


Tâm trí của con người ảnh hưởng sâu đậm đến cơ thể. Tâm trí 
có nhiều tiềm năng là một vị thuốc để chữa trị mà cũng có thể 
là một loại độc dược cho cơ thể. Khi tâm trí xấu xa, có thể giết 
một chúng sanh, nhưng khi tâm trí điểm tĩnh, chuyên cần đem 
lợi ích cho con người. Khi tâm trí được tập trung vào những tư 
tưởng lành mạnh, hỗ trợ bởi sự cố gắng và hiểu biết chính đáng, 
tác dụng phát xuất rất rộng lớn. Tâm trí thanh tịnh, tư tưởng 
lành mạnh đưa đến một cuộc sống khỏe mạnh, thoải mái. 


Đức Phật dạy: “Không có kẻ thù nào làm hại chúng ta bằng tư 
tưởng của chính chúng ta uềtham dục, đố kụ, ganh ghét 0.0.”. 


Một người không làm sao điều hợp tâm trí mình cho thích 
đáng đối với hoàn cảnh thì chẳng khác nào như đã chết. Hãy 
quay tâm trí vào nội tâm và cố gắng tìm thấy lạc thú trong lòng. 


Chỉ khi tâm trí được kiểm chế và hướng dẫn đúng cách, nó sẽ 
trở nên rất hữu ích cho chính sở hữu chủ và cho xã hội. Một tâm 
trí phóng túng không kiểm chế được sẽ nguy cơ cho chính sở 
hữu chủ và người chung quanh. Tất cả sự tàn phá reo rắc trên 
thế giới là do sự tạo thành loại người mà tâm trí không đuợc 
huấn luyện, kiềm chế, cân nhắc, thăng bằng. 


Bình tỉnh không phải là suy nhược. Một thái độ bình tỉnh luôn 
luôn thấy nơi con người có văn hóa. Chẳng khó khăn gì cho một 
người giữ được bình tỉnh trước những sự thuận lợi, nhưng giữ 
được thái độ bình tĩnh khi gập việc bất ổn thì thực sự là khó. 
Chính vì đức tính khó khăn ấy mới đáng đạt cho được vì thực 
hiện sự bình tĩnh và làm chủ lấy mình, con người đó tạo đưọc 
một nghị lực sung mãn. 


TIẾNG NÓI CỦA THIÊN NHIÊN 


Con người hiện đại không nghe tiếng nói của thiên nhiên vì 
bận bịu với lòng ham muốn vật chất và lạc thú. Hoạt động tinh 
thần của người đó quá mải mê với những thú vui trần tục nên 
đã chếnh mảng không lưu ý tới sự cần thiết của chính tâm trí 
mình. Thái độ bất thường của con người hiện đại dẫn ngay đến 
kết quả trong một nhận định sai lầm về đời sống trên thế gian 
và về mục đích tối hậu của cuộc đời. Đó là nguyên nhân của tất 
cả các mối thất vọng, lo âu, sợ hãi, bấp bênh trong hiện tại. 

Nếu một ngưòi tàn bạo và độc ác, sống trái vói định luật thiên 
nhiên và vũ trụ, hành động, lời nói và tư tưởng của người này 
sẽ làm ô nhiễm bầu khí quyển. Thiên nhiên bị lạm dụng sẽ 
không thỏa mãn nhu cầu cho con người mà còn dành cho con 
người tàn phá, mâu thuẫn, truyển nhiễm và thiên tai thảm họa. 


Z 


Nếu con người sống hòa hợp với định luật thiên nhiên, có một 
cuộc sống chính đáng, thanh tịnh bầu khí quyển qua những giá 
trị của đức hạnh, đem lòng từ bi tình thương đến cho chúng 
sanh, con người đó mang hạnh phúc đến cho nhân loại. Một 
người thật sự yêu chuộng hòa bình sẽ không vi phạm tự do của 
kẻ khác. Thật là sai trái khi nhiễu loạn hay lừa gạt người khác. 


Bạn có thể là người rất đa đoan công việc nhưng bạn hãy dành 
một vài phút trong một ngày để thiền định hay đọc sách có giá 
trị. Thói quen này sẽ giúp cho bạn khỏi phiển não và mở mang 
tâm trí. Tôn giáo đem lợi lạc cho bạn, cho nên bổn phận của bạn 
là phải nghi đến tôn giáo. Hãy dành thì giờ để tham gia các cuộc 
hội họp trong bầu không khí tôn giáo. Dù chỉ ít phút sống với 
các vị hướng dẫn tinh thần tạo được các kết quả tốt. 


BỆNH TÂM THÂN VÀ KHUYNH HƯỚNG TỘI ÁC 


Việc gia tăng các loại bệnh tâm thần và nhiễu loạn là bệnh 
được báo nguy nhất trong tất cả các thứ bệnh của thời đại tiền 
tiến. Càng ngày càng có nhiều người bị bệnh tâm thần trên thế 
giới,đặc biệt tại các quốc gia giầu có. 

Trong nhiều trường hợp, yếu tố gây tội ác trong xã hội của 
chúng ta được ghi nhận là do các bệnh tâm thần. Kết quả khẳng 
định tiên đoán bắt nguồn trực tiếp từ công trình khảo cứu của 
Freud, là việc xác nhận những kẻ gây tội ác và phạm tội là 
những người bị bệnh thần kinh; những người này cần được 
chữa trị hơn là bị trừng phạt. Nhìn vào vấn đề với quan điểm 
rộng rãi đó là căn bản của tất cả mọi cải cách trong xã hội “cấp 


„...<, 


tiến” phải thay thế hình phạt bằng sự giáo dục cải tạo. 


8 


BIẾT NGƯỜI LÁNG GIỀNG CỦA BẠN 


Khi chúng ta không nhìn thấy cuộc sống của người khác ra sao 
thì chúng ta không thể học hỏi được cách sống . Du lịch là một 
hình thức tốt nhất của giáo dục. Tiếp xúc với những người lạ 
lòng chúng ta cảm thấy có thiện cảm nhiều hơn. Sự thiếu khoan 
dung thường phát xuất từ không thấu triệt được nhu cầu cũng 
như cách suy nghi của một con người khác. 


NGƯỜI KHÔNG HẠNH PHÚC 


Đức Phật day con người không hạnh phúc là do lòng ham 
muốn vị kỷ: dùng tiền bạc để mua nhiều lạc thú, nhiều quyền 
thế hơn người khác, và quan trọng hơn tất cả là sống mãi mãi, 
cả đến khi sau cái chết! Ham muốn những dục vọng trên làm 
con người ích kỷ. Những người này chỉ nghi đến mình, không 
lưu ý đến những gì sẩy ra cho người khác Khi những ứợc vọng 
không đạt được, họ trở nên bồn chồn và bất mãn. Con đường 
duy nhất để tránh sự ray rứt bất an ấy là quét sạch lòng ham 
muốn, nguyên nhân tạo ra. Việc đó thật khó khăn; nhưng khi 
con người đạt được, sẽ trân trọng nó. 


THỜI GIAN SẼ CHỮA LÀNH CÁC VẾT THƯƠNG 


Phiển muộn trôi qua. Cái đã làm cho bạn phải rơi lệ, rồi cũng 
quên đi. Bạn có thể nhớ lại bạn đã khóc, nhưng tại sao bạn phải 
khóc như vậy chứ! Chúng ta lớn lên qua dòng đời, chúng ta 
thường ngạc nhiên tại sao đang đêm chúng ta sực tỉnh, nghĩ đến 
những việc làm cho chúng ta lo ngại ban ngày và làm sao chúng 
ta còn nuôi dưỡng lòng oán hận một người nào đó và tại sao 
những ý tưởng như vậy còn vương vấn trong đầu óc chúng ta. 
Chúng ta có thể nổi cơn thịnh nộ lúc bị kích thích vì một điều gì 
đó, và sau này khi tự hỏi cái gì đã khiến cho ta nóng giận như 
vậy và ngạc nhiên khi hiểu rõ được chúng ta đã phí thì giờ và 


vở 


năng lực vào đấy. Lẽ ra chúng ta ngưng hành động như trên thì 
trạng thái không hạnh phúc sẽ qua đi và bắt đầu nghĩ đến điều 
gì khác lành mạnh hơn. 


Phiền muộn của bạn đến thế nào đi nữa, dù bạn có thể cảm 
thấy đau buồn đến thế nào đi nữa, thời gian cũng hàn gắn được 
các vết thương này. Nhưng chắc chắn phải có một điều gì đó 
mà chúng ta có thể làm được để chúng ta khỏi phải buồn đau 
ngay từ lúc đầu. Tại sao chúng ta phải để việc này việc kia hay 
phiền muộn tiêu hao năng lực của chúng ta và làm chúng ta 
không hạnh phúc? Câu trả lời là không phải các phiền muộn đó 
đâu. Chính là tự chúng ta làm cho chúng ta không hạnh phúc 
mà thôi. 

Có thể là bạn gặp một vài điều khó khăn nơi bạn làm việc, tuy 
nhiên bạn không nên mang bầu không khí xấu tại đó về ô nhiễm 
căn nhà bạn. Bạn phải hiểu rằng những khó khăn ấy phải chấm 
dứt. Giải đáp có thể tìm thấy khi đạt được giải thoát khỏi những 
ham muốn vị kỷ của bạn bằng cách loại trừ tất cả sự hồ đồ và 
nøu muội. 


Bất cứ lúc nào khi chúng ta thất bại trong việc tìm kiếm một 
giải pháp cho vấn đề, chúng ta có khuynh hướng tìm một bung 
sung để trút lên những hoảng hốt của chúng ta. Chúng ta không 
chuẩn bị để chấp nhận các nhược điểm của mình. Thật là dễ 
dàng đổ lỗi cho kẻ khác. Thật ra, có một số người thích thú làm 
như vậy. Đó là một thái độ áp dụng hoàn toàn sai quấy. Chúng 
ta không nên đem sự bực bội của chúng ta đến cho người khác. 
Chúng ta nên hết sức mình chấp nhận khổ đau và bình tĩnh giải 
quyết các khó khăn của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị để đối 
đầu với bất cứ những khó khăn nào đến với chúng ta. 


10 


BẦU KHÔNG KHÍ LÀNH MẠNH 


Những lời đùa cợt và phê bình chẳng ngọt ngào gì nhằm thắng 
vào bạn, phải được bạn làm cho chệch hướng trong niềm hoan 
hỷ. Đó là cách duy nhất để tránh thù hận với bất cứ ai. Không 
giữ được bình tĩnh trong lúc thi đấu có thể làm cho tinh thân 
bạn căng thắng. Bạn sẽ thua cuộc lẽ ra phần thắng về bạn. Bạn 
cũng làm những ai đang xem cuộc đấu mất vui. 


Không có một cách nào bạn có thể thay đổi một ai trên thế gian 
này theo đường lối của bạn suy nghĩ. Không thể nào được cả 
đến khi đường lối đó là điều mong ước. Nếu tất cả mọi người 
đều dồng ý với bạn thì thế giới này rồi chẳng mấy chốc chăng 
còn ý kiến nữa. 

Có nhiều cách để sửa một người khi người này sai. Nếu bạn 
phê bình, trách cứ và sỷ vả người ấy trước công chúng, bạn sẽ 
bị làm nhục và không sửa được người đó. Phê bình chắc chắn 
sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù. Nếu bạn có thể tỏ ra lo lắng cho tương 
lai của người đó bằng những lời lẽ dịu dàng, người đó, một 
ngày nào đó, sẽ cảm ơn bạn. 


Không bao giờ nên dùng những lời lẽ thô lỗ hay những lời lẽ 
thiếu nhã nhặn trong bất cứ lúc nào bạn muốn giải thích quan 
niệm của bạn để giải quyết vấn đề. Ngoại giao, khéo léo, lịch sự 
và lễ độ không làm buồn ai cả, thật ra mang lại nhiều lối thoát. 

Không nên cảm thấy ở vị thế chống đỡ khi những yếu điểm 
của bạn được nêu lên. Lầm lỗi của bạn là những biển chỉ đường 
tiến tới sự học hỏi để hoàn bị hơn. Khi một người không kìm 
hãm được nóng giận, kẻ đó sẽ thốt ra rất nhiều điều không nên 
nói. Không bao giờ phanh phui bí mật riêng tư của người bạn 
cũ dù bạn tức giận người bạn này đến thế nào bây giờ đi nữa. 
Bạn sẽ bị giảm giá trị của mình trong tiến trình và những người 
kia chẳng bao giờ còn nhìn nhận bạn là một người bạn tốt từ đó 


11 


trở đi. Họ sẽ nghi rằng bạn có thể lại làm giống như vậy như 
bạn đã làm hại người bạn cũ: Chẳng còn ai tin bạn cả. 


HÃY CAN ĐẢM ĐỐI ĐẦU VỚI NHỮNG LỜI PHÊ BÌNH 


Mật ngọt sanh bệnh, đắng cay giã tật. Tán dương thì đường 
mật, nhưng tán dương thái qua tạo thành bệnh; phê bình giống 
như viên thuốc đắng chữa khỏi bệnh. Chúng ta cần phải có can 
đảm, hoan hỉ nhận lời phê bình và không sợ hãi gì lời chỉ trích 
cả. 


"Tật xấu ta nhìn thấu nơi người khác 
Là phản ảnh bản tính của chính ta “ 


Cuộc sống của con người, hoàn cảnh và thế gian phản ảnh tư 
tưởng và niềm tin của chính mình. Tất cả mọi người là tấm 
gương cho chính họ, cho đau đớn, cho bệnh hoạn và cho tất cả. 


HẠNH PHÚC VÀ CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT 


Nhiều người tin rằng họ chỉ cần tiền bạc là giải quyết được tất 
cả mọi vấn đề. Họ cũng không hiểu rằng tiển bạc tự nó cũng có 
những vấn đề khó khăn kèm theo. Tiền bạc không thể giải quyết 
tất cả mọi vấn đề. 

Hầu hết con người chăng bao giờ suy nghi cho chính xác. Mặc 
dù cuộc sống của họ tựa như cuộc rượt theo của con chó săn 
đuổi bắt con thỏ mồi. Khi cuộc rượt bắt chấm dứt, tất cả mọi 
hứng thú sôi nổi đều tiêu tan. Nó thật giống như bản chất hạnh 
phúc nhục dục trong thế giới của chủ nghĩa duy vật. Ngay khi 
mục tiêu ham muốn đạt được, hạnh phúc chấm dứt và những 
ham muốn mới lại trỗi lên. Đạt được mục tiêu hình như chưa 
đủ để thỏa mãn giống như cuộc rượt bắt vậy. 


Hoặc khi chúng ta mất mát gì, hãy nhớ tới lời khuyên sau: 


12 


“Đừng niên nới cái đó là của bạn 0à cái đó là của tôi 

Chỉ nên nói cái đó đến uới bạn uà cái đó đến uới tôi 

Cho nên đối uới tất cả những øì là huụ hoàng không còn tổn tại 
nrữn, 

Chúng ta chẳng niên hối tiế cái bóng mờ đó” 

Của cải chăng phải là thứ gì mà bạn phải tích lũy vì tham dục. 
Của cải chỉ nhằm cho an sinh của bạn cũng như cho những 
người khác. Hãy cố gắng làm cho thế giới chung quanh bạn có 
một đời sống tốt đẹp hơn. Hãy sử dụng của cải của bạn một 
cách khôn ngoan để giảm thiểu các niềm đau của người nghèo 
khổ, người bệnh tật, người già cả. Hãy chu toàn nhiệm vụ của 
bạn với dân tộc, xứ sở và tôn giáo. Khi thời điểm đến cho bạn 
phải ra đi, hãy tưởng tượng đến nguồn an lạc và hạnh phúc 
mang đến cho bạn khi bạn nhớ lại những hành động thiện và vị 
tha mà bạn đã làm. 


Tìm cách làm giầu qua cờ bạc chăng khác nào trông chờ vào 
một đám mây lang thang che khuất mặt trời để tránh nắng. Mặt 
khác, tạo dựng tài sản bằng chuyên cần bảo đảm cho bạn một 
tòa nhà an toàn trường cửu để tránh nắng mưa. 


“Tài sản của bạn sẽ còn đó khi bạn chết. Bạn bè và thân quyến 
bạn tiễn đưa bạn ra tới huyệt. Nhưng chỉ chỉ có hành động tốt 
hay xấu do bạn làm trong cuộc sống (Nghiệp) là theo bạn xuống 


À // 


tận dưới mổ. 


Mơ tưởng làm giầu hấp dẫn như ma lực nhưng sợ hãi và lo 
lắng lúc nào ám ảnh trong lúc chờ đợi cái ma lực ấy mòn con 
mắt. Một lối sống giầu sang mang xáo trộn tinh thần. Giầu sang 
phú quí nhưng dùng không đúng thi những điều đơn giản như 
tình bạn, kỳ vọng và tín nhiệm cũng chẳng đạt được. Khi lối 
sống bắt đầu tạo bất an, việc cần thiết đến trí tuệ để đưa chúng 
ta lại vào con đường chính đáng. Người giàu sang có những sự 
trao đổi, sợ hãi và lo lắng bị mất mát nên hạnh phúc tư hữu bị 
giảm thiểu. 


13 


Vì hạnh phúc cá nhân, chúng ta nên tạo dựng của cải một cách 
chính đáng. Đức Phật nói: "Hạnh phúc thay cho những ai kiếm 
sống mà không làm hại đến người khác”. Hạnh phúc không sẽ 
trường cửu và có ý nghĩa nếu của cải đem lại phiền não và đau 
khổ liền sau đó. Của cải do lừa lọc dẫn đế đố ky, nhưng của cải 
tạo dựng do lương thiện được kính nể. 


Của cải của bạn chỉ có thể kiến trúc cái nhà của bạn nhưng 
không xây dựng bạn được. Chỉ có đức hạnh của bạn mới xây 
dựng bạn. Bộ đồ chỉ tô điểm xác thân của bạn nhưng không làm 
đẹp bạn được. Chỉ có phẩm hạnh của bạn mới có thể làm đẹp 
bạn. 


Sau hết, thật là sung sướng hiểu được “hạnh phúc chỉ là hương 
thơm bạn không thể giót vào người khác mà không vuơng vài 
giọt trên chính người bạn”. Thế gian không như ý bạn muốn, 
nhưng bạn có thể hướng con tim bạn tìm hạnh phúc trong đó. 
Chỉ khi nào bạn chịu đau khổ vì làm việc thiện thì bạn mới vượt 
lên trên các người khác trong hiểu biết và hạnh phúc cá nhân 
mình. 


"Nếu chúng ta muốn tìm hạnh phúc, chúng ta hãy chấm dứt 
suy việc nghĩ về biết ơn và bội ơn và hãy cho niềm vui nội tâm 
của bố thí. Bội ơn rất thường tỉnh - như cỏ dại. Biết ơn như đóa 
hoa hồng. Đóa hoa này phải được chăm sóc, tưới nước, nuôi 
dưỡng, yêu dấu và che chở. (Dale Carnegie) 


HÀNH ĐỘNG KHÔN NGOAN 


Con người phải biết sử dụng tuổi thanh xuân, của cải, kiến 
thức đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách vì lợi ích cho chính mình 
cũng như cho tha nhân. Nếu người đó sử dụng sai trái quyền 
lợi của minh, sẽ đưa đến sự suy sụp. 


14 


"Con người phải đủ kiên cường để biết khi mình yếu, đủ can 
đảm để đối phó với sợ hãi, tự hào và không quy lụy trong thất 
bại chính đáng, khiêm nhường và nhã nhặn khi chiến thắng”. 

Nhiều người may mắn bỗng nhiên đưọc hưởng của cải do tình 
cờ hay do thừa huởng gia tài. Nhưng không mấy ai được phú 
cho có trí tuệ để bảo vệ, gìn giữ và sử dụng nó một cách hữu 
ích. Bất kỳ những gì không do mồ hôi nước mắt tạo nên, thường 
bị lạm dụng và phung phí. 


CHÚNG TA HÃY TỰ ĐIỀU CHỈNH 


Phong tục và tập quán là những mối quan hệ quan trọng cho 
việc học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm con người trong bất cứ cộng 
đồng nào. Tình trạng khó xử mà ta phải đối phó trong thế gian 
chẳng bao giờ thay đổi này phải hay không phải sống với qúa 
khứ hay sống từ bỏ quá khứ. Bao giờ cũng có một (khoảng cách) 
“thế hệ trống“ giữa già và trẻ vì những nhận định khác nhau về 
hoàn cảnh thay đổi và về giá trị. Người già sợ người trẻ có thể 
mất gia tài truyền thống và người trẻ lo âu qúa khứ cổ xưa có 
thể là một chướng ngại cho đời sống văn minh. Sự thay đổi bao 
giờ cũng phải được xem xét rất cẩn thận. 


Văn hóa bình dân tạo những thần tượng nhất thời và những 
anh hùng dân gian tượng trưng với các hình ảnh tương phản 
với lối sống (hiện đại). Quần chúng chiết trung (đứng giữa) 
giúp đỡ làm vững mạnh thêm những hình ảnh đó và những đầu 
óc non dại phải ngả về chấp nhận mọi thứ mà họ bênh vực. 
Cũng có những thông điệp chính trị và xã hội như những phong 
trào Hippie hay Yupie nhưng là điều sống còn cho những người 
trẻ phải có trí tuệ của người già để giúp họ phân biệt phải trái. 
Thời gian thử nghiệm chứng minh những giá trị tốt cổ xưa 
không thay đổi. Những giá trị như tiết kiệm, thành thật, phóng 


15 


khoáng, và siêng năng của cuộc sống có phẩm cách lúc nào 
cũng vần tươi tốt trong bất cứ cộng đồng nào. 


Tại Á châu, các phong tục và tập quán trong các hôn lễ và các 
tang lễ rất quan trọng. Câu hỏi là phải hay không phải chúng ta 
có nên tiêu quá nhiều tiền và dành qúa nhiều thì giờ vào những 
phong tục, tập quán đó không trong thế giới hiện đại. Có thật 
là cần thiết không? Không có một lời khuyên nào tốt hơn bằng 
lời dạy của Đức Phật trong kinh Kalama: 


"Khi bạn tự biết: “Những điều đó đó không lợi lạc gì, có thể bị 
chê bai, lên án bởi các nhà hiển triết, đem áp dụng sẽ đưa hậu 
quả đến tai hại và đau khổ, bạn nên bỏ các điều này.... Khi bạn 
tự biết: “Các điều đó lành mạnh, không có lỗi, ca ngợi bởi các 
nhà hiền triết, đem áp dụng, hậu quả đưa đến an sinh và hạnh 
phúc, bạn nên mang áp dụng và tuân theo." 


Mỗi con người là một sáng tạo của vũ trụ. Chừng nào mà con 
người còn quan tâm đến xã hội con người và việc tái lập trật tự 
thế gian cho tốt đẹp hơn, thời gian bao giờ cũng sẽ là nhịp cầu 
nối giữa người trẻ và người già. Lo âu và sợ hãi trên chiều hướng 
thay đổi sẽ không còn thắt chặt nữa. Những người già chỉ cần 
nhớ lại, trưóc đây khi các cụ thân sanh đã phản đối một số lối 
sống hiện đại đang thịnh hành khi họ còn trẻ như thế nào. Chấp 
nhận những dị biệt cho vấn đề là một đức hạnh. Một thái độ cởi 
mở mới là một thái độ hạnh phúc. 


HÃY LO ĐẾN VIỆC CỦA MÌNH 


Thật là sung sướng được tham gia vào việc riêng của bạn mà 
không có nghi ngờ trong đầu óc về người khác. Đây là lời 
khuyên của Đức Phật: 

"Ta không nên tìm lỗi của kẻ khác, những điều đã làm, những 
điều chưa làm xong của họ, mà phải tìm trong hành động của 
mình về nhiệm vụ và sơ sót chếnh mảng của mình." 


16 


"Người mà lúc nào cũng dòm ngó lỗi lầm của người khác, cáu 
kỉnh, tính xấu nhơ bẩn của chính mình càng tăng trưởng. Người 
đó khó có thể đoạn diệt được tính nhơ bẩn. 


"Thấy lỗi người thì dễ, nhưng lỗi của chính mình thì quả thật 
khó thấy. Lỗi của người thì ta sàng sẩy để quan sát tỷ mở, nhưng 
của ta thì dấu kín như người đi bẫy chìm ngụy trang để núp 
trốn”. 

Không ai tránh khỏi chỉ trích và phê bình. Đức Phật dạy: 

"Lặng thinh cũng bị trách. Nói ít, nói nhiều cũng bị trách Cho 
nên không có một ai trên thế giới này mà không bị trách cứ. 
Ngài nói tiếp: “Ngay cả bây giờ, và sẽ chẳng bao giờ có một ai 
hoàn toàn bị trách cứ hay hoàn toàn được tán dương “. 

Không phải tất cả những người phê bình bạn là những kẻ thù 
của bạn. Trong địp này bạn có thể dùng những lời phê phán của 
họ để tìm những yếu điểm của bạn mà bạn không thấy. 


Bạn không nên bỏ việc tốt đang làm chỉ vì phê bình. Nếu bạn 
có thể chấp nhận các yếu điểm của chính bạn, đương nhiên bạn 
có sức mạnh tinh thần để thành công. 


"Những người cao qúi không đi lệch hướng con đường chính 
đáng, mặc cho cái gì xẩy ra, không còn tham dục theo các thú 
vui trần tục. Người khôn ngoan lúc nào cũng bình tĩnh và kiên 
trì trong đầu óc, lúc vui cũng như lúc buồn." 


KHÔNG THÀNH KIẾN 


Bạn không nên đi ngay đến bất cứ một quyết định vội vàng 
nào đối với tất cả vấn đề gì khi bạn đang trong một tâm trạng 
bất an hay bị khiêu khích. Bất cứ một quyết định nào hay một 
kết luận nào trong thời gian ấy có thể làm cho bạn hối tiếc một 
ngày nào đó. Hãy để cho đầu óc của bạn trước nhất thanh thản 


17 


đã rồi suy nghĩ. Cách phán đoán như vậy của bạn sẽ không có 
thành kiến. 

Trau đổi độ lượng, độ lượng giúp bạn có cảm tình với những 
ai gập khó khăn. Tránh những phê bình không cần thiết. Phải 
nên hiểu rằng cả đến người giỏi nhất cũng không thể không sai 
lầm được. Những yếu điểm bạn nhìn thấy nơi người láng giềng 
có thể tìm thấy ngay nơi bạn đó. Có câu nói rằng bạn không nên 
ném đá vào người khác trong khi bạn ở trong lồng kính. 


KHIÊM TỐN 


Khiêm nhường là biện pháp của người khôn ngoan để hiểu 
biết sự khác biệt giữa điều đó là gì hoặc điều đó chưa là gì cả. “ 
Chính Đức Phật bắt đầu sứ mạng hoằng pháp của Ngài bằng 
cách loại bỏ tất cả cái kiêu hãnh của một vị hoàng tử bằng một 
hành động tự khiêm cung. Ngài đã đạt được thánh quả ngay 
trong đời sống của Ngài nhưng chẳng bao giờ Ngài mất cái hồn 
nhiên của Ngài, và chẳng bao giờ mang cái vẻ giỏi hơn người. 
Những bình luận và ngụ ngôn của Ngài chẳng bao giờ hoa mỹ 
phô trương. Ngài lúc nào cũng tỏ là một người hết sức khiêm 
nhường. Ngài chẳng bao giờ để mất đi tính hài hước của Ngài. 


ĐỪNG PHÍ PHẠM THÌ GIỜ 


Phí phạm cuộc sống của một con người trong lo lắng về tương 
lai, tiếc nuối về qúa khứ, biếng nhác hay không lưu ý đến gì cả, 
chứng tỏ người đó thiếu khả năng để giữ địa vị là một sanh vật 
thượng thặng sáng tạo cao qúi trên trái 

đất. Người đó sẽ tạo nghiệp xấu cho mình và sẽ bị loại bỏ 
xuống nơi không xứng đáng thích hợp cho mình. Nhớ điều đó 
trong đầu và làm các điều thiện trong cuộc sống. Phí phạm thì 
giờ, bạn không những làm tổn thương cho chính bạn ma còn 


18 


làm hại đến người khác, vì thì giờ của bạn cũng như của người 
khác hoặc thì giờ của người khác chính là thì giờ của bạn. 


NHÂN NẠI VÀ KHOAN DUNG 


Hãy kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện. Nóng giận sẽ đưa đến 
con đường mù quáng. Trong khi bực bội, làm phiền người khác 
và làm chính mình đau khổ. Nóng giận làm suy yếu cơ thể và 
làm xáo trộn đầu óc. Một lời cục cằn giống như một mũi tên từ 
cây cung bắn ra không bao giờ có thể lấy lại được dù cho bạn có 
cải chính đến cả ngàn lần. 

Một số sinh vật không thể nhìn thấy ban ngày trong lúc một 
số sinh vật khác không nhìn thấy ban đêm. Nhưng người nóng 
giận đến cực độ thì không nhìn thấy gì hết cả ban ngày lẫn ban 
đêm. 


Với ai và với cái gì bạn tranh đấu khi bạn nóng giận? Bạn tranh 
đấu với chính bạn, chính bạn là kẻ thù tệ hại nhất của bạn. Trí 
óc bạn là người bạn tốt nhất của bạn nhưng nó cũng rất dễ dàng 
trở nên kẻ địch nguy hại nhất của bạn đấy. Một vài loại như 
bệnh tim, phong thấp, và bệnh ngoài da được truy cứu là do sự 
oán giận, căm hờn và ghen ghét kinh niên. Những cảm nghĩ phá 
hoại như vậy đầu độc tim bạn. Những cảm nghĩ này nuôi 
dưỡng việc phát triển các bệnh tiềm ẩn làm suy giảm sự kháng 
cự tư nhiên của cơ thể chống lại các vi trùng của bệnh tật. 


TỪ ÁC ĐỔI THÀNH THIỆN 


Nếu bạn không muốn có kẻ thù, trước tiên là bạn phải giết kẻ 
thù lớn nhất chính nơi bạn - đó là sự nóng giận của bạn. Nếu 
bạn bị xáo trộn bởi kẻ thù của bạn có nghĩa là bạn đã làm đúng 
những ước vọng của kẻ thù bạn, bạn đã vô tình xa vào bẫy của 
kẻ thù. 


19 


Bạn không nên nghỉ rằng bạn chỉ học hỏi được từ những người 
tán dương bạn, giúp bạn, và thân cận gần gũi với bạn. Bạn có 
thể học rất nhiều điều từ kẻ thù của bạn. Bạn không nên nghĩ 
rằng những điều đó hoàn toàn sai chỉ vì lẽ các điều đó xẩy ra ở 
nơi kẻ thù của bạn. Những kẻ thù bạn cũng có một số các đức 
tính tốt. 

Bạn không thể loại bỏ kẻ thù bằng lấy ác diệt ác. Lấy ác thì chỉ 
tạo thêm thù mà thôi. Phương pháp tốt nhất để chống lại kẻ thù 
là mang lòng từ tâm thương yêu đến họ. Bạn có thể nghi rằng 
điều đó không thể làm được hay không cần thiết. Nhưng đường 
lối đó đã được chứng minh ở một người có văn hóa. Khi bạn 
đến để tìm hiểu một người nào đó rất giận giữ với bạn, trước 
nhất bạn hãy gắng tìm nguyên nhân. Nếu là do lầm lỗi của bạn, 
bạn nên thừa nhận và không ngần ngại gì xin lỗi người đó. Nếu 
đo vì những sự hiểu lầm nào đó xẩy ra giữa hai người, thì bạn 
nên làm sáng tỏ bằng cách giãi bầy tâm sự. 


Nếu do vì ghen ghét, cố gắng đem tâm từ lòng thương yêu 
đến người đó. Bạn có thể ảnh hưởng, cảm hóa người đó bằng trí 
huệ. Bạn có thể không hiểu tại sao nó lại có kết qủa, nhưng kinh 
nghiệm của nhiều người đã chứng minh đó là một phương pháp 
mạnh nhất, khôn ngoan và dễ dàng để chiến thắng. Phương 
pháp đó được đặc biệt đề cao đem áp dụng trong Phật giáo. Lẽ 
đương nhiên, muốn làm vậy, bạn phải tự tin, kiên nhẫn chính 
nơi bạn. Làm như thế, bạn có thể làm cho kẻ thù hiểu được 
chính họ sai. Ngoài ra, bạn cũng được lợi lạc trong nhiều chiều 
hướng vì không còn kẻ thù trong tâm bạn nữa. 


LÒNG TỪ TÂM THƯƠNG YÊU 


Chừng nào còn có một đồng loại đơn côi được an ủi bởi những 
lời dịu dàng của bạn, được bạn làm cho phấn khởi và hứng 
thú,được bạn có thể giúp đỡ với của cải trần thế của bạn thì dù 
việc bác ái này nhỏ nhoi đến thế nào nữa bạn vẫn là một tài sản 


20 


qúy báu của nhân loại. Bạn không nên bao giờ ngã lòng và 
phiền muộn. 


Có thể có đôi khi khi những người mà bạn thương mến hình 
như không lưu ý đến bạn, làm tâm bạn có khuynh hướng nặng 
chĩu buồn phiền. Nhưng không phải lý do chính đáng làm bạn 
thất vọng. Còn vấn đề gì nữa khi mà bạn hiểu với tất cả tầm 
lòng từ tâm đối với người đồng loại ? Đừng bao giờ ỷ lại vào 
người khác vì hạnh phúc riêng tư của mình. Kẻ muốn bảo đảm 
sự thỏa mãn của mình trong đời sống bằng cách trông chờ từ 
người khác thi còn tệ hại hơn là người ăn xin qùy gối kêu khóc 
xin miếng ăn hàng ngày. 


MỐI ĐE DỌA CỦA MA TÚY VÀ RƯỢU CHÈ. 


Rượu được mô tả là nguyên nhân chính của sự sa đọa thể chất 
và tinh thần của con người. Hiện nay, một hình thức xấu xa và 
tội lỗi hơn nữa là các loại ma túy độc hại và nguy hiểm, nhất là 
chất heroin, đã gây nhiều khó khăn cho nhân loại và xã hội. Vấn 
đề khó khăn này lan rộng khắp thế giới. Hậu qủa của việc ghiển 
ma túy nghiêm trọng hơn và sinh tử hơn ghiển rượu nữa. Trộm 
cắp, cướp bóc, tội ác về bạo dâm, lừa đảo các món tiền lớn đã 
xẩy ra do ảnh hưởng độc hại vì ghiển ma túy. 


Các bạo chúa ma túy, chưa thỏa mãn là sự chết chóc của các 
con buôn mà còn gắng sức để kiểm soát các chính phủ yếu bằng 
tham nhũng, hối lộ, đảo chính và bom đạn. Về đường lối chính 
trị, các chính phủ phải bảo vệ người dân chống lại việc dùng 
ma túy. Đúng, bạo chúa ma túy trong những mưu đồ qủy 
quyệt, đã đe dọa đến tận nền móng của xã hội - nhân phẩm của 
con người . Những nhà phát ngôn có lương tri và gia đình của 
họ sống trong đe dọa của tử thần vì họ đã dám bước qua con 
đường phi luật pháp của bạo chúa ma túy. 


21 


Nếu không có sự phối hợp quốc tế để dập tắt tội lỗi này, tiềm 
năng và tương lai của các dân tộc đương nhiên bị lu mờ không 
bảo đảm. Trên khắp thế giới, hàng triệu triệu Mỹ kim kiếm được 
từ lao động nhọc nhằn đã phải dùng đến để chỉ tiêu trong việc 
bài trừ ma túy nhưng ma túy vẫn còn. Bổn phận của chúng ta 
là phải giúp đỡ với bất cứ phương tiện nào mà chúng ta có thể 
để nhổ tận rễ tệ nạn khủng khiếp này và để ngăn ngừa con cái 
chúng ta khỏi bén bảng tới. 


Đời sống của một người ghiền ma túy hay một người ghiền 
rượu là một đời sống bị hành hạ khổ sở, địa ngục tại trần gian, 
sớm đưa đến nhà mồ. 


NGƯỜI SAY 
Người sau chối bỏ lẽ phải 
Chỉm đắm trí nhớ 
Biến thểkhối óc 
Su yến sức lực 
Làm uiêm trạch táu 
Gâu thành các uết nội uà ngoại thương bất trị 
Là mụ phù thủu của cơ thể 


Là con qủw của trí óc 

Là kẻ trộm của túi tiển 

Là kẻ ăn xin ghê tởửn 

Là tai ơfi của fIQười 0ợ 

Là đau buồn của con cái 

Là hình ảnh một người hung bạo 
Là kẻ tự giết tình 

Liống sức khoẻ của người khác 
Và cướp đoạt chính mình. 


Là con người, chúng ta phải có sự bình tính để phân biệt giữa 
cái gì là điều thiện cái gì là tội lỗi. Hãy tránh xa ma túy và rượu 


22 


và giúp đỡ người khác tránh xa. Đó là cách phục vụ vi đại nhất 
cho nhân loại. 


BẠN TẠO THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC NƠI ĐÂY 


"Nếu bạn muốn sống hòa bình và hạnh phúc trên thế giới này, 
bạn cũng phải để những người khác sống hòa bình và hạnh 
phúc, cho nên bạn làm một cái gì cho thế giới này có ý nghĩa 
cho đời sống“. Cho đến lúc nào mà bạn chưa tự điều chỉnh để 
sống hoà hợp theo những nguyên lý cao thượng ấy thì bạn 
không thể có hạnh phúc và hòa bình. Đơn giản bằng cầu 
nguyện không thôi, bạn không thể hy vọng hạnh phúc và hòa 
bình từ thiên đường. 

Nếu bạn hành động theo đúng nguyên tắc luân lý bằng cách 
gìn giữ phẩm hạnh của con người, bạn tạo thiên đường của bạn 
ngay tại đây, thế giới này. Bạn cũng có thể tạo hỏa ngục trên 
trái đất này nếu bạn lạm dụng giá trị của đời sống con người. 
Không biết sống thế nào hòa hợp theo đúng định luật thiên 
nhiên vũ trụ thì chúng ta thường sai lầm vấp váp. Nếu mỗi 
người cố gắng tạo một cuộc sống không hại ai và đáng kính 
trọng, thì ta có thể thực sự hưởng hạnh phúc tốt hơn là loại hạnh 
phúc mà một số người hy vọng đạt được sau khi chết. 


Không cần thiết phải tạo dựng một thiên đường nơi nào đó để 
tưởng thưởng cho đức hạnh hay tạo một địa ngục để trừng phạt 
tội lỗi thì cho dù bất kể ở niềm tin tôn giáo nào đức hạnh và tội 
lỗi có những hệ lụy không thể tránh được trên thế giới này. Từ 
bị với tất cả các sinh vật là con đường duy nhất tạo thiên đường. 
Có thể chúng ta có lý tưởng chói sáng hấp dẫn vì lợi ích của xã 
hội và xứ sở bằng khoan dung và cảm tình sinh động cho tiến 
bộ và hạnh phúc của con người. Là con người chúng ta đã đạt 
được điều này là nhờ những cá nhân xuất chúng đã chỉ ra con 


23 


đường. Khi giúp đỡ tỉnh thần người khác, bạn đã tự giúp mình 
và khi bạn tự giúp mình tỉnh thần, bạn giúp đỡ người khác. 


HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI TRONG CUỘC SỐNG 


Đối với một hôn nhân đứng đắn, người đàn ông và người phụ 
nữ thường nghi đến người hôn phối hơn là nghi đến chính 
mình. Hôn nhân ví như một chiếc xe đạp dùng cho hai người . 
Cảm nghỉ an toàn và thoải mái đến từ sự cố gắng hỗ tương. 
Thiếu kiên nhẫn và hiểu lầm là lý do của hầu hết các vấn đề khó 
khăn trong gia đình. Người vợ không phải là một người đầy tớ 
của chồng. Người vợ đáng được kính trọng đồng đều. Tuy 
người chồng có bổn phận kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng vẫn 
giúp đỡ gia đình trong các công việc nội trợ lặt vặt, không phải 
là hạ nam tính của đấng trượng phu. Đồng thời một người vợ 
luôn luôn than phiền và gắt gỏng không thể đền bù những thiếu 
thốn trong gia đình. Cũng không luôn nếu có sự nghi ngờ của 
người vợ về sự giúp đỡ của người chồng để tao hạnh phúc hôn 
nhân. Nếu người chồng có những nhược điểm, chỉ có lòng 
khoan dung và những lời ngọt ngào là có thể làm cho người 
chồng nhìn thấy ánh sáng. Hiểu biết chánh đáng (Chánh Tư 
Duy) và tư cách đạo đức là phần thực hành của trí tuệ. 

Hôn nhân là hạnh phúc nhưng nhiều người đã biến cuộc sống 
lứa đôi thành khổ sở bất hạnh. Sự nghèo nàn không phải là 
nguyên nhân chính của sự mất hạnh phúc. Cả chồng lẫn vợ phải 
trau đổi chia sẻ vui buồn mọi việc trong đời sống hàng ngày. 
Thông cảm lẫn nhau là bí quyết của hạnh phúc gia đình. 


KHÔNG LO LẮNG 


Bí quyết của đời sống hạnh phúc thành công là phải làm 
những gì cần làm ngay bây giờ, và đừng lo lắng về qúa khứ 


24 


cũng như tương lai. Chúng ta không thể tái tạo qúa khứ và cững 
không thể tiên liệu mọi thứ cho tương lai. 


Nhưng có một lúc nào đó lúc thời gian qua mà chúng ta ý thức 
được việc tự chủ, đó là hiện tại. 


Nhiều người lo lắng về tương lai. Những người này cần phải 
học hỏi để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Dù cái lâu đài nào nữa 
xây trong không khí, dù giấc mơ đến ra sao, lúc nào họ cũng 
phải nhớ là họ đang sống trong cái thế gian va chạm không 
ngùng và thay đổi này. 

“Không có ngôi sao nào ta có thể tin tưởng được, 
Không có ánh sáng nào hướng dẫn ta, 

Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta phải 

LƯƠNG THIỆN, CÔNG BẰNG, THẲNG THẮN"” 


CỘT TRỤ CỦA THÀNH CÔNG 


Thất bại nhưng là cột trụ của thành công. Học hỏi từ thất bại 
của chúng ta đưa đến thành công. Không bao giờ có bại thì cũng 
không bao giờ có thắng. Nếu chúng ta không gập thất bại và 
cay đắng, chúng ta chẳng bao giờ ý thức hương thơm ngọt ngào 
của chiến thắng; nó chỉ trở thành khúc ngoặt của những biến cố 
nhỏ nhoi không đáng kể. Thất bại không những giúp chúng ta 
đi đến thành công, còn làm cho ta thêm nghị lực, phấn khởi và 
giầu kinh nghiệm. 

"Chúng ta sống, làm uiệc uà mơ trông 
Mỗi người đêu có kế hoạch nhỏ 

Đôi khi chúng ta cười, 

Đôi khi chúng ta khóc, 

Và cứ uậu, ieàu qua ” 


25 


VẺ ĐẸP CHÂN CHÍNH 


Nét xấu ề ngoài không phương hại gì đến nhân phẩm duyên 
đáng. Nếu một người xấu xí trau dồi đức hạnh của tình thương, 
tình thương này sẽ chứng tỏ trong nhiều đường thắng lợi - 
thanh thản, rạng rỡ, phong thái dịu dàng và lịch sự. Những nép 
đẹp hấp dẫn ấy dễ dàng bù trừ lại bất cứ yếu điểm nào của bể 
ngoài. 

Một ngưòi đẹp trai mà điệu bộ mầu mè, kiêu căng thi nhìn 
không hấp dẫn, xa cách. Cái đẹp bên trong mới là vẻ đẹp chân 
chính. Vẻ đẹp bên trong có một phẩm cách đặc biệt, thu hút. 


TẠI SAO KHÓ KHĂN KHI TỪ GIÃ THẾ GIỚI NÀY? 


Với đa số, cái chết là một biến cố không được hoan nghênh. 
Với qúa nhiều tham dục phải được thỏa mãn, nhiệm vụ của 
cuộc sống, mặc dù nhiều đau khổ lớn lao, chẳng bao giờ đủ để 
chấm dứt. Người ta cảm thấy thoải mái với ảo vọng hạnh phúc 
hơn là với thực tế của cái chết. Nếu tất cả phải nghĩ về việc này 
thì đó là giờ phút cuối cùng. 

Luyến ái vào đời sống thế gian tạo một niềm sợ hãi bệnh về 
cái chết. Nhưng sự thật thì tất cả đời sống không là gì cả mà duy 
nhất là đau khổ. Cái chết là điều tự nhiên không thể tránh được. 
Không phải là nửa hoảng sợ như tư tưởng tự nó đang chết. Trí 
óc tự nó có khả năng tạo thành 

và phóng đại hình ảnh ma của cái chết. Lý do là tại đầu óc 
không được huấn luyện để nhìn thấy cuộc đời với tất cả cái vô 
thuòng và bất toại nguyện của nó. giống như bám vào các ảo 
ảnh y như một người đang chết đưối cố bám vào cọng rơm. 

Cái chết cũng tạo nên sự khó chịu cho những ai nhiệt thành 
cầu nguyện đấng siêu nhiên tuỏng tượng nào đó tha tội và cho 
một chỗ trên thiên đường khi cuộc sống hình như vô vọng. 


26 


Đương nhiên sợ hãi cái chết là một hiện tượng tự nhiên của bản 
năng tự bảo toàn. Nhưng có một con đường để vượt qua sự sợ 
hãi đó. Hãy làm một việc vị tha cho an-sinh người khác để đạt 
hy vọng và tự tin ở kiếp sau. Lòng vị tha thanh lọc tất cả luyến 
ái vị kỷ. 

Đầu óc thanh tịnh, không luyến ái các điều trần tục, bảo đảm 
hạnh phúc khi đi khỏi thế giới này. Đó là sự suy gẫm kiên trì về 
cái chết để hiểu được cái vô thường của cuộc đời và trí tuệ để 
sửa chữa lối sống sai lầm, và để khỏi sợ hãi cái chết. Củng cố 
tinh thần để đối phó với những sự việc và thực tế của cuộc đời. 
Hãy tránh các tham vọng không thực tế và không thể thực hiện 
được. Hãy phát triển lòng tự tin. Rồi bạn sẽ được thoải mái hơn 
để vượt qua các khó khăn của đời sống. 


TRÁCH NHIỆM 


Chúng ta đều có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác về 
những yếu điểm và bất hạnh của mình. Có bao giờ bạn nghĩ 
rằng chính bạn chịu trách nhiệm về tất cả những khó khăn của 
bạn không? Sự đau buồn của bạn không dính dấp gì đến tai 
ương của gia đình hay các tội nguyên thủy của cha ông. Cũng 
chẳng phải là việc làm ra của thần thánh hay ma qủy. Đau buồn 
của bạn do chính bạn tạo ra. Cho nên chính bạn là người cai tù 
cho chính bạn và cũng là người giải thoát cho chính bạn. Đồng 
thời, bạn tạo địa ngục hay thiên đường cho chính bạn. Bạn có 
tiểm lực trở thành người tội lỗi hay trở thành thánh. Không ai 
có thể tạo cho bạn thành người tội lỗi hay thành thánh. 


Bạn phải học hỏi trau dồi để gánh lấy tránh nhiệm đời sống 
của bạn. Bạn phải học hỏi để chấp nhận những yếu điểm của 
bạn để không đổ lỗi hay phiển hà ai. Hãy nhớ câu của người 
xưa: 


V24 


"Người vô học thức lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác; người 
bán học thức thì tự trách mình, và người có học thức thì sẽ 
không trách ai cả“. 


Bất luận một khó khăn nào phát xuất lúc nào hay tại đâu, là 
người hiểu biết, chúng ta nên tự tìm hiểu xem lỗi lầm do đâu 
mà ra không đổ lỗi cho ai cả. Nếu mỗi người tự sửa chữa lấy 
mình, sẽ không có một khó khăn nào hay một sự xung đột nào 
xẩy ra trên thế giới này. Nhưng tiếc 


thay con người lại không bao giờ cố gắng để gia tăng tầm hiểu 
biết bằng hành động không thiên vị. Họ thích tìm kiếm những 
bung xung để chịu báng thay thế cho họ. Họ chỉ nhìn bên ngoài 
họ để tìm nguyên nhân những khó khăn gây ra vì lẽ họ không 
thích chấp nhận những yếu điểm của chính họ. 


Trí óc của con người có qúa nhiều dối trá cho nên con người 
cố tìm cách bào chữa để chúng minh hành động của mình hầu 
tạo ảo tưởng là mình không lỗi lầm. Đức Phật nói: 


"Thấy lỗi của người khác thì dễ, nhưng lỗi của chính mmình thì quả 
thật khó thấu “. (Kinh Pháp Cú) 


Để che dấu nhược điểm hầu bao che lầm lỗi của mình, nhiều 
người có một thái độ hung hăng với người khác vì nghi rằng 
làm như vậy họ sẽ tránh được tình trạng xấu hổ hoặc tránh né 
những lời oán trách . Họ không hiểu rằng một thái độ như vậy 
không chỉ tạo thêm nhiều khó khăn cho chính mình và ngoài ra 
còn tạo thêm bầu không khí nguy hiểm chung quanh hơn. 


Khi làm sai bạn phải thừa nhận là bạn sai. Đừng theo con 
đường của những kẻ vô học thức lúc nào cũng đổ lỗi cho người 
khác. Đức Phật nói: 

"Người điên mà không cho mình là điên, quả là một người điên thực 
sự. Và người điên biết tình điên, 0ì lẽ ấu, là một người trí”. (Kinh 
Pháp Cú) 


26 


Bạn chịu trách nhiệm về mọi nỗi buồn đau đến với bạn. Khi 
để, dù là một việc bất ngờ nhỏ xẩy ra, làm phiền hay đảo lộn 
đầu óc bạn, thì chính cái bất ngờ nhỏ nhoi ấy đưa dến buồn đau 
cho bạn. Bạn phải hiểu rằng điều đó không sai nhưng chúng ta 
mới sal. 


TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN VÀ SỰ HIỂU BIẾT LÃN 
NHAU 


Hãy luôn nhớ bất cứ cái điều gi xẩy ra, bạn sẽ không cảm thấy 
đau đớn nếu bạn biết giữ quân bình đầu óc của bạn. Bạn chỉ bị 
đau đớn bởi thái độ tỉnh thần mà bạn áp dụng cho chính bạn và 
cho các người khác. Nếu bạn tỏ một thái độ yêu thương tới 
người khác, bạn cũng sẽ nhận lại được giống như vậy một thái 
độ yêu thương. Nếu bạn tỏ ra oán ghét, bạn sẽ nhận được, 
không nghi ngờ gì, oán ghét trở lại. Một người giận dữ thở ra 
chất độc, chính người đó bị nhiễm độc và đau đớn nhiều hơn là 
làm người khác đau. 


Một người giận dữ la mắng người khác không thể nhìn thấy 
sự việc một cách đứng đắn tỷ như khói bốc làm mờ mắt. Kẻ nào 
khôn ngoan không giận dữ sẽ không bao giờ bị đau khổ. Lúc 
nào cũng nhớ rằng không ai có thể làm bạn đau đớn được trừ 
phi chính bạn dọn đường cho người khác làm bạn đau khổ. Nếu 
bạn theo đúng Pháp (Chánh Mạng) Pháp đó sẽ che chở cho bạn. 
Đức Phật dạy: 


“Kẻ nào xâm phạm neười ôn hòa, trong sạch 0à 0ô tội, qủa dữ sẽ dội 
trở lại kẻ cuồng dại ấu, như tung cát bụi ngược chiêu sió (cát bụi sẽ 
bau trở uào mắt)”. (Kinh Pháp Cú) 

Nếu bạn làm người khác nổi giận, bạn phải chịu trách nhiệm 
về những hậu quả gây nên. Tỏ thái độ hung hăng, bạn sẽ chỉ 
làm đúng điều kẻ thù mong muốn. 


29 
KHÔNG TRÁCH CỨ NGƯỜI KHÁC 


Nếu bạn biết giữ vững đúng tỉnh thần bạn, những việc xẩy ra 
bên ngoài sẽ không ảnh hưởng gì bạn. Bạn không nên đổ lỗi cho 
hoàn cảnh khi sự việc sai lầm. Bạn không nên nghi rằng bạn 
không may mắn, là nạn nhân của số mệnh, hay người nào đó 
nguyên rủa bạn hay “bùa trú“ bạn. Dù với lý do nào mà bạn 
cho là phải đi nữa, bạn cũng không thoát khỏi trách nhiệm về 
hành động của chính bạn. Cố gắng giải quyết vấn đề, không 
hờn dỗi. Cố gắng làm việc vui vẻ cả đến trong những hoàn cảnh 
hết sức thử thách. 


Hãy can đảm để đối đầu với bất cứ thay đổi nào nếu sự thay 
đổi này đương nhiên và cần thiết, cho nên bạn phải đủ can đảm 
chấp nhận cái mà bạn không tránh được. Bạn nên đủ khôn 
ngoan để hiểu biết cái bấp bênh trần thế ảnh hưởng đến tất cả 
mọi người.Cho nên bạn phải phát triển can đảm để đối đầu với 
thất vọng và khó khăn không cảm thấy hoảng sợ. Khó khăn về 
đời sống của chúng ta, chúng ta phải can đảm đương đầu. Nếu 
bạn biết làm sao để vượt khỏi các khó khăn ấy không tạo thêm 
nhiều khó khăn nữa, thì bạn khôn ngoan đấy. 


Những ai cố gắng phục vụ cho người khác thì cũng phải gặp 
các khó khăn. Họ còn gập nhiều trách cứ hơn những người 
không giúp đỡ gì cho ai cả. Bạn không nên ngã lòng, thay vào 
bạn phải có sự hiểu biết để thực thi việc vị tha đó kết quả đem 
hạnh phúc như một phần thưởng. Giúp đỡ người khác, phải có 
kiến thức và hiểu biết. Bertrand Russell, một triết gia Anh nói: 


"Thương yêu không kiến thức và kiến thức không thương yêu 
thì không thể tạo một đời sống tốt đẹp“. 


30 


BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM AN LẠC NƠI TÂM CỦA 
BẠN 


Bạn phải học hỏi làm sao bảo vệ an lạc nội tâm và bình tính 
tạo trong tâm khảm của bạn. Để gìn giữ an lạc nội tâm, bạn phải 
biết lúc nào nên giảm thiểu cái phức tạp mặc cảm tự tôn của 
bạn; bạn cũng phải biết lúc nào bạn phải quên lòng tự hào của 
bạn, khi bạn khuất phục được cái ngã giả tạm của bạn, khi bạn 
loại được cái cứng rắn của bạn và khi bạn thực thi kiên nhẫn. 
Bạn không nên để người khác lấy mất an lạc nội tâm của bạn. 
Bạn phải gìn giữ an lạc nội tâm của bạn nếu bạn biết hành động 
khôn ngoan. 


Trí tuệ đến do hiểu biết. “Con người không phải là một thiên 
thần từ trên trời rơi xuống, mà là một động vật được nuôi 
nấng”. Hãy tận dụng các cố gắng với quan niệm kiên quyết và 
khéo léo giữ vững đúng nguyên tắc. Đồng thời hãy khiêm 
nhường vì lợi ích của hòa bình và độ lượng để tránh xung đột 
và bạo động. Làm như vậy, bạn sẽ không bao giờ mất gì cả. 
Thay vào đó,cuối cùng, bạn lại đạt được. 


LÀM SAO ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI CÁC LỜI PHÊ BÌNH? 


Bạn phải học hỏi làm sao để tự bảo vệ chống lại các lời phê 
bình không chính đáng và làm sao sử dụng có ý thức các lời phê 
bình xây dựng. Bạn phải luôn luôn nhìn lời phê bình với tính 
cách khách quan. Nếu những lời phê bình bạn không chính 
đáng, vô căn cứ, có ác ý, thì phẩm giá của bạn không làm bạn 
hèn nhát khuất phục. Nếu bạn biết không có lỗi lầm trong lương 
tâm của bạn, thái độ của bạn đứng đắn, sẽ được tán thưởng bởi 
những người hiểu biết, bạn không cần phải lo lắng về những lời 
phê bình vô căn cứ. Sự hiểu biết về cả hai loại phê bình xây dựng 
và phá hoại rất cần thiết cho bạn để điều hợp lối sống của bạn 
trong bất cứ xã hội nào. Đức Phật dạy: 


31 


"Không có một người nào không bị trách cứ (lầm lỗi) trong thế giới 
nàu “. (Kinh Pháp Cú) 


KHÔNG MONG ƯỚC GÌ VÀ KHÔNG CÓ GÌ LÀM BẠN 
THẤT VỌNG 


Bạn có thể tránh thất vọng bằng cách không ước vọng gì về 
việc làm của bạn. Nếu bạn không ước mong gì, thì không có gì 
làm cho bạn thất vọng. Hãy làm việc gì đem lợi ích cho người 
khác để giảm bớt khổ đau. Nếu bạn có thể làm như vậy mà 
không ước vọng một phần thưởng nào cho bạn cả, không có 
nguyên nhân nào làm cho bạn thất vọng. Bạn là một người mãn 
nguyện! Hạnh phúc hiện ra trong đầu óc bạn vì điều thiện bạn 
đã làm, chính đó là phần thưởng to lớn. Hạnh phúc này tạo lòng 
thỏa mãn mênh mông trong cuộc sống của bạn. Nếu vì ước 
vọng được tưởng thưỏng, bạn không những sẽ mất hạnh phúc, 
mà còn nhận được thất vọng cay đắng. 


Có lẽ bạn có thể là một người bản tính tốt nên bạn không hại 
ai. Thế mà bạn vẫn bị trách cứ mặc dù bạn làm điều thiện. Rồi 
bạn có thể hỏi: “Nếu làm tốt được tốt, làm xấu được xấu, tại sao 
tôi phải đau khổ khi tôi hoàn toàn vô tội? Tại sao tôi lại phải 
gặp nhiều khó khăn như vậy? Tại sao tôi nhiều phiền muộn với 
qúa nhiều xáo trộn? Tại sao tôi bị trách cứ bởi người ta mặc dầu 
việc của tôi tốt? Câu trả lời đơn giản là khi bạn làm một số hành 
động thiện bạn có thể vô tình chống lại những lực lượng của ma 
vương hoạt động trong vũ trụ. Những lực lượng ma vương này 
đương 


nhiên chống lại các hành động thiện. Nếu không, có thể là bạn 
đã chịu ảnh hưởng của ma vương trong qúa khứ (nghiệp) đến 
bây giờ mới chín mùi để chống lại bạn. Cứ tiếp tục làm các việc 
thiện với sự hiểu biết vững vàng, cuối cùng bạn sẽ thoát khỏi 
các phiền não ấy. Vì bạn là người đầu tiên tạo thất vọng, thì 


32 


chính chỉ có bạn mới có thể vượt qua các các thất vọng ấy - bằng 
cách hiểu được tình hình thật sự đời sống trần thế của chúng ta. 


"Bảo vệ người khác là bạn bảo vệ chính bạn. Bạn bảo vệ bạn là 
bạn bảo vệ người khác” 

Nhiều các điều kiện trần thế ngoài tầm kiểm soát của chúng 
ta. Những sự thay đổi bất ngờ, các ảnh hưởng và các bấp bênh 
xẩy ra làm ta bất toại nguyện. Cho nên tại sao đôi khi khó khăn 
để làm việc thiện trong những hoàn cảnh thay đổi như vậy. Nếu 
người ta chú ý đến lời khuyên của Đức Phật, mọi người đều có 
thể đóng góp chút gì cho việc bảo vệ lẫn nhau. 


BIẾT ƠN LÀ MỘT ĐỨC HẠNH HIẾM CÓ 


Đức Phật coi biết ơn là một đức hạnh vi đại. Phải, thật là đúng 
đức hạnh này rất hiếm trong bất cứ xã hội nào. Bạn không thể 
ước vọng luôn luôn người ta biết ơn bạn về những gì bạn đã 
làm. 


Người ta có khuynh hướng quên ơn đặc biệt đến lúc phải nhớ 
lại các ơn cũ. Nếu ngưòi ta không bầy tỏ lòng biết ơn, bạn phải 
chấp nhận như vậy - chỉ có thế bạn mới tránh được thất vọng. 
Bạn có thể hạnh phúc chẳng cần để ý đến người ta có biết ơn về 
sự tử tế và các sự giúp đỡ của bạn hay không; bạn chỉ cần nghĩ 
vả cảm thấy thỏa mãn bạn đã làm bổn phận cao thượng là một 
con người đối với đồng loại. 


ĐỪNG SO SÁNH VỚI NGƯỜI KHÁC 


Bạn có thể tự bạn đoạn trừ lo âu không cần thiết và phiền não 
đơn giản là không so sánh bạn với người khác. Chừng nào mà 
bạn còn nhìn người khác so sánh là “bằng với bạn”, “cao hơn” 
hay “kém hơn“ bạn sẽ cố chấp và áy náy bồn chồn. Nếu bạn 
không áp dụng thái độ ấy, không có gì làm cho bạn phải lo lắng. 


33 


Nếu bạn nghỉ rằng bạn cao hơn người khác, bạn trở nên hãnh 
điện. Nếu bạn nghĩ là bạn đứng thứ hai hay không là gì cả, 
người khác sẽ hạ bạn. Nếu bạn nghi là bạn thấp kém, bạn sẽ mất 
lòng tự tin. 


Với đa số, rất khó nén được niềm kiêu hãnh của họ. Nên khôn 
ngoan học hỏi làm sao để giảm bớt lòng kiêu hãnh của chính 
mình. Nếu bạn có thể hy sanh niềm kiêu hãnh của mình, bạn có 
thể tìm thấy an lạc nội tâm. Bạn có thể hòa hợp với người khác 
để chứng nghiệm an lạc và hạnh phúc. Cái gì quan trọng hơn — 
giữ niềm kiêu hãnh hay an lạc trong tâm hồn? 


Cố gắng mà hiểu rằng, bằng nhau, hơn hay kém, tất cả đều 
trong trạng thái thay đổi: Bạn có thể nghèo bây giờ nhưng một 
thời điểm nào đó, bạn có thể giầu có. Ngày nay bạn có thể ngu 
si, nhưng mai này bạn trở nên khôn ngoan. Ngày nay bạn có 
thể bị đau yếu và không hạnh phúc, nhưng thời gian sau bạn sẽ 
vẫn có thể lại mạnh khỏe. Tuy nhiên, có nhiều đức tính không 
thể thấu hiểu được của con người được coi như là gia tài của 
nhân loại - nhân quyền, phẩm giá của con người, địa vị của con 
người vân vân ... Không ai có quyển tước đoạt những thứ đó 
của bạn. 


"Nếu bạn tốt uới chính bạn, bạn sẽ tốt uối người khác. Nếu bạn tốt 
uới người khác, bạn tốt uới chính bạn”. 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG KẺ LÀM RỐI 
LOẠN? 


Bạn phải hiểu rằng bạn phải đóng góp chút gì, dụng ý hay 
không dụng ý, vì những phiển não và khó khăn xẩy đến cho 
bạn bây giờ. Cũng rất quan trọng cho bạn hiểu là bạn phải vượt 
qua những khó khăn đến với bạn từ nhiều nguyên nhân. Nếu 
sự hiểu biết của bạn đủ sâu rộng để thăng hoa trách nhiệm của 


34 


bạn vì đã gây ra các khó khăn hiện tại, chắc chắn bạn sẽ có ý 
kiến làm thế nào tốt nhất để đoạn trừ. 

Rồi bạn sẽ hiểu làm thế nào để đối xử với kẻ làm rối loạn và 
những người chống đối. Những kẻ chống lại bạn cũng có một 
trái tìm con người. Cho nên không khó khăn gì lắm để hòa giải 
họ; phát triển mối thân hữu với họ thay vì cô lập họ. Nếu bạn 
đủ sức mạnh để chống lại thái độ sai lầm của họ, không có lý 
do gì bạn tránh không tiếp súc với họ. Qua sự liên kết với những 
người như vậy, bạn có thể ảnh hưởng họ để họ tự cải tiến. Hãy 
nhớ rằng sự hiểu biết riêng của chính bạn bảo vệ bạn khỏi kẻ 
thù và giúp bạn hướng dẫn họ trở nên lương thiện. 


Nếu một người làm một việc gì sai quấy cho bạn vì ngu sỉ và 
thiếu hiểu biết, đó là dịp tốt nhất để bạn trình bầy cho người đó 
biết trí tuệ, học vấn và và sự thấu triệt tôn giáo của bạn. Cái gì 
là để sử dụng tất cả học vấn của bạn và kiến thức về tôn giáo 
của bạn nếu bạn không biết cư sử như một người quân tử thực 
sự nhất là trong lúc thử thách? Nếu những người khác làm sai 
cho bạn phải coi những hành động này là dịp để bạn phát triển 
kiên nhẫn và cảm tình của bạn. 


Kiên nhẫn là một trong những đức tính đầu tiên mà mỗi người 
phải trau đổi. Bạn càng thực hành đức tính này càng nhiều, bạn 
càng có thể giữ vững được phẩm cách của bạn. Bạn phải biết 
làm sao sử dụng hữu hiệu kiến thức của bạn và nguyên tắc để 
giao tế với người chống đối bạn. Sớm 

muộn họ sẽ hiểu hành động dại dột của họ và thay đổi thái độ 
kình chống. Đôi khi, có người cố gắng lợi dụng lòng khoan 
dung và nhẫn nại của bạn như những dấu hiệu của yếu kém. 
Đó là lúc cho bạn hành động khôn ngoan để không trở thành 
nạn nhân của các con người xảo quyệt như vậy. 


“Đúc hạnh phải ñược thực hành một cách khôn ngoan. 


35 


Tử tế, thành thực và kiên nhẫn là những mảnh đất phì nhiêu 
cho hạng người xảo quyệt dùng làm phương tiện với những nạn 
nhân đã được họ dụng ý vì những người này có những đức tính 
rộng lượng trên. 


THA THỨ VÀ QUÊN ĐI 


Trả thù những kẻ gây náo loạn chỉ tạo thêm nhiều khó khăn 
và xáo trộn. Bạn phải hiểu rằng những cảm nghi tiêu cực và 
hành động chống đối chỉ mang lại tai hại và đau khổ cho cả bạn 
và kẻ gây náo loạn. Muốn hành động trả đũa, bạn phải nuôi 
dưỡng hận thù mãnh liệt trong tâm bạn. Hận thù đó giống như 
chất độc. Khi thuốc độc khởi sự nơi bạn, chắc chắn nó sẽ hại bạn 
trước khi hại một người nào khác. Trước khi bạn ném một thanh 
sắt nóng bỏng vào người khác, bạn đã bị phỏng trước. Hành 
động của bạn chỉ là để cho thấy căn bản không có gì khác biệt 
giữa bạn và đối thủ. 

Ghét người khác bạn chỉ cho họ thêm sức mạnh hơn bạn mà 
thôi. Bạn không giải quyết được vấn đề. Nếu bạn trở nên nóng 
giận một người nào đó, người này đơn giản chỉ mỉm cười lại 
bạn, bạn cảm thấy bị bại và đau khổ. Khi người đó không phối 
hợp với bạn để chu toàn ước nguyện của bạn, chính là người đó 
là người thắng lợi. Đức Phật dạy chúng ta sống vui vẻ khi chúng 
ta phải đương đầu với các xáo trộn. 


“Hạnh phúc tha cho chúng ta sống không thù hận giữa những 
người hận thù. Giữa những người hận thù chúng ta sống không thù 
hận “. (Kinh Pháp Cú) 


Chúng ta có thể sống hạnh phúc không thổi lửa hận thù. Có lẽ 
bạn không đủ sức mạnh để trải tình thương đến kẻ địch nhưng 
vì lợi ích của sức khỏe và hạnh phúc của chính bạn và của mọi 
người khác, ít nhất bạn phải học hỏi làm thế nào để tha thứ và 
quên đi. 


36 


Không hận thù và không tiêu diệt kẻ gây náo loạn, bạn hành 
động như người quân tử. Muốn hành động như vậy bạn phải 
hiểu kẻ kia bị hướng dẫn lầm đường bởi nóng giận, ghen ghét 
và ngu si. Cho nên kẻ đó không khác gì tất cả các con người đã 
có lần này hay lần khác lầm đường vì cùng trạng thái tiêu cực 
trong đầu óc. 

Đức Phật nói: "Kẻ gây tội lỗi bản tính không phải ác độc. Chúng 
sâu tội lỗi uì ngu si”. Cho nên chúng cần được hướng dẫn. 

Chúng ta không nên làm cho họ đau đớn. Chúng ta không nên 
biện minh nói là chúng đáng bị kết án đau khổ triển miên vì 
chưa qúa trễ để sủa chữa chúng. Chúng ta nên cố gắng giải thích 
cho chúng trong đường lối làm cho chúng khuất phục để chúng 
hiểu được chúng sai. Với sự hiểu biết như vậy, bạn sử sự với kẻ 
gây tội lỗi như con bệnh đang đau khổ vì bệnh tật cần phải chữa 
trị. Khi bệnh tình được chữa khỏi, kẻ mắc bệnh cũng như mọi 
người khác đều mạnh và vui vẻ. Kẻ ngu sỉ phải được hướng dẫn 
bởi người khôn. 


“ Đời sống có tốt đẹp là do tình thương 0à là được hướng dẫn bởi 
kiến thúc “. 

Nếu một người nào đó làm một việc gì sai trái với bạn vì ngu 
sỉ và thiếu hiểu biết, đó là lúc bạn phải mang tình thuơng đến 
kẻ gây tội lỗi này. Một ngày nào đó, kẻ đó sẽ hiểu cái dại dột 
đáng thương về thói xấu tội lỗi của mình. Cho nên tốt hơn là 
cho y có địp để trở nên tốt. Hối cải về những hành động lầm lỡ 
qúa khứ, sẽ thay đổi y thành một người tốt và cuối cùng y sẽ 
nhận thức được tư tưởng tử tế của bạn. Lời khuyên vị tha nhất 
của Đức Phật là:"Sân hận không thể dập tắt được sân hận. Duy 
có tình thương mới dập tắt được sân hận. Đó là định luật trường 
cửu”. 

Nếu bạn có thể trải tâm từ, không có sự tai hại nào đến vói 
bạn. Tình thương yêu đó sẽ giúp bạn đạt được sức khỏe cả thể 


3Z 


chất lẫn tinh thần. Đời sống có nhịp điệu riêng của nó. Lên bổng 
xuống chầm rồi đâu cũng vẫn vào đấy. Những người không 
hiểu rõ nguyên tắc này, thường rơi vào phiền não và đối đầu 
với khó khăn trong đời sống. 

Nếu một người làm điều gì sai trái với bạn hết lần này đến lần 
khác, bạn phải hành động khôn ngoan để sửa y mỗi khi y phạm 
lỗi. Dù không dễ dàng gì làm được tuy nhiên bạn vẫn phải cố 
gắng hết mình theo gương Đức Phật. Rồi bạn sẽ hiểu là sau cùng 
không phải là không thể được. Thái độ của Đúc Phật trong 
trường hợp này có thể tóm tắt trong câu: 


"Cầng nhiêu tai ương đến uới tôi, tôi càng thực hiện nhiều thiện chí”. 


Một số người nghĩ rằng không thể thực hiện được việc đổi tốt 
từ xấu. Hãy thử đi rồi các bạn sẽ tự thấy. Nếu bạn thấy việc 
không thể đổi tốt từ xấu thế mà bạn vẫn có thể làm việc vĩ đại 
cho chính bạn và cho những người khác bằng cách đừng trở lại 
xấu từ xấu. 

"Đối với những người thiếu hiểu biết phạm lầm lỗi thì cần phải 
suy xét và thiện cảm“. 


TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ CON NGƯỜI 


Tất cả những con người đều có yếu điểm cho nên có khuynh 
hướng tạo lầm lỗi. Tất cả những con người đều có ham muốn, 
nóng giận và ngu si. Tất cả những nhược điểm này chiếm ưu 
thế trong chúng ta với nhiều mức độ khác nhau. Ngoại trừ bạn 
đã hoàn toàn hay là bậc A La Hán, còn không ai tránh khỏi. Bản 
tính đầu óc của con người tự nó biểu hiện trong câu này: 

"Con người không thoả mãn với đời sống của mình và không 
bao giờ tìm thấy mục đích của đời sống, cả đến khi đã gồm thâu 
được cả thế giới”. 


38 


Chúng ta hãy nhìn kỹ con người bị bao trùm trong ngu sĩ. Trí 
óc bị mờ mịt bởi xáo trộn, bối rối và tối tăm. Do ngu si, con 
người tạo bất hạnh và chia sẻ bất hạnh này với đồng loại. Đa số 
lo âu và đau khổ đến cho con người do sự thay đổi của thế gian 
và sự tham đắm của con người vào những thú vui trần tục mà 
đầu óc vị kỷ cứ tiếp tục không ngừng. Thất vọng và những ham 
muốn không toại nguyện do những sự thay đổi bất thường tạo 
niềm lo âu. Cho nên bạn chịu trách nhiệm niềm lo âu của bạn. 


Không ai hoàn toàn trên thế giới này; mỗi con người đều liên 
quan lúc nào đó, phạm một số lỗi lầm nào đó hay những hành 
động tội lỗi. Nên làm sao bạn có thể nghi rằng bạn thoát khỏi 
lầm lẫn hay tội lỗi? Ngu sỉ là nguyên nhân chính vì nuôi dưỡng 
sự thúc đẩy của tham dục phát xuất lo âu. 


"Sự sợ hãi và lo lắng sẽ không còn khi ngu sỉ bị xua tan bởi 
kiến thức“. 

Nếu bạn có thể hiểu được nhược điểm hiện tại trong đầu óc 
của con người trên đây, thì không có lý do gì bạn càu nhầu về 
các khó khăn của bạn. Bạn sẽ có can đảm để đối phó với những 
khó khăn ấy. Trí óc của con người chịu trách nhiệm về cả hạnh 
phúc lẫn bất hạnh phúc. 


X⁄⁄⁄ 


"Không có sì xẩu ra cho con người trà không nằm trong cơn người 
— C. Jung, một nhà tâm lý học nổi tiếng. 


TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ 


Bạn chịu trách nhiệm về hạnh phúc của con cái và việc nuôi 
nấng chúng. Nếu đứa trẻ lớn tráng kiện, khỏe mạnh và là người 
công dân hữu dụng, đó là kết qủa của các cố gắng của bạn. Nếu 
đứa trẻ lớn lên thành kẻ phạm pháp, bạn phải chịu trách nhiệm. 
Không nên đổ lỗi cho người khác. Là bậc cha mẹ, nhiệm vụ bắt 
buộc của bạn là hướng dẫn con cái trên con đường chính đáng. 
Mặc dù có ít trường hợp các thiếu niên phạm pháp không thể 


39 


sửa chữa được, tuy nhiên là bậc cha mẹ, bạn vẫn phải chịu trách 
nhiệm về tư cách của đứa trẻ. 


Đứa trẻ lúc tuổi dễ bị ảnh hưởng, cần có tình thương, chăm 
sóc, trìu mến và lưu ý của cha mẹ. Không có tình thương và 
hướng dẫn của cha mẹ, đứa trẻ cảm thấy bị bất lợi thiệt thòi, sẽ 
đi tìm trên thế giới một nơi hoang mang bối rối để sống. Biểu 
hiện tình thương của cha mẹ không có nghĩa là thỏa mãn tất cả 
những đòi hỏi của đứa trẻ mà phải hợp lý hay cách nào thích 
hợp. Qúa nuông chiều thực sự làm hư đứa trẻ. Người mẹ dành 
cho con tình thương và chăm sóc cũng phải nghiêm khắc và 
cứng rắn nhưng không cay nghiệt trong lúc sử sự trước cái hư 
đốn của đứa trẻ. Tỏ tình thương nhưng kỷ luật - đứa trẻ rồi ra 
sẽ hiểu được. 


Thật là bất hạnh, tình thương của cha mẹ trong xã hội ngày 
nay đáng buồn thường thiếu thốn. Sự đổ sô vào các vật chất tiến 
bộ, khát vọng dâng lên đòi hỏi quyền nam nữ bình đẳng, đưa 
đến kết qủa là nhiều bà mẹ theo chồng trong cuộc thi đua. Các 
bà mẹ tranh đấu để gìn giữ hình ảnh gia đình hay các biểu 
tượng tình trạng bằng cách làm việc tại các bàn giấy hay các 
xưởng thợ hơn là ở nhà để trông nom con cái. 


Con cái, để cho các thân nhân hay cho các người làm được trả 
tiển để săn sóc, giống như các “chìa khóa rập theo khuôn” bằng 
máy móc, thường thiều tình thương và săn sóc của người mẹ. 
Người mẹ cảm thấy có tội vì thiếu chăm sóc, cố gắng xoa dịu 
đứa trẻ bằng cách thỏa mãn cho nó tất cả những gì nó đòi hởi. 
Hành động như vậy chỉ làm hư đứa trẻ mà thôi. 

Cung cấp cho đứa trẻ những đồ chơi tinh vi hiện đại, như xe 
tăng, súng máy, súng lục, kiếm là làm hại sự hình thành cá tính 
của trẻ nhỏ và tương tự về tâm lý thì chăng lành mạnh gì. Đứa 
trẻ vô tình được dạy tha thứ việc phá hoại thay vì được dạy dỗ 
là phải tử tế, từ bi, và hảo tâm. Những đứa trẻ như vậy sẽ phát 
triển khuynh hướng tàn bạo khi chúng lớn. Cho những đứa trẻ 


40 


những đồ chơi này không thể thay thế tình thương và trìu mến 
của người mẹ. 


Cha mẹ thường bị đặt vào tình trạng khó xử. Vội vã về nhà 
sau một ngày làm việc cực nhọc, cha mẹ có những việc lặt vặt 
đang chờ đợi phải làm tại nhà. Sau khi làm xong công việc là 
giờ ăn tối theo sau là truyền hình, đâu còn bao nhiều thì giờ đủ 
để dành cho bổn phận thương yêu và trìu mến dành cho đứa 
trẻ. 

Với lời kêu gọi giải phóng phụ nữ, nhiều bà nghĩ rằng giải 
pháp là để tranh đua với phái nam ngoài gia đình. Những các 
bà này phải coi cẩn thận mình có nên mang thai hay không. Đớ 
là trách nhiệm của bà mẹ đem đời sống đến thế gian và sau này 
lại “bỏ” đời sống này. Bạn phải chịu trách nhiệm cho cái gì bạn 
đã tạo ra. 


Đứa trẻ có quyền được thỏa mãn về vật chất, nhưng quan 
trọng hơn nữa là tỉnh thần và tâm lý. Cung cấp đầy đủ về vật 
chất đứng sau việc cung cấp tình thương và săn sớc của cha mẹ. 
Chúng ta biết có rất nhiều gia đình nghèo, lợi tức rất đạm bạc 
nhưng đã nuôi nấng dạy đỗ con cái thành công bằng chan chứa 
tình thương. Ngược lại, có những gia đình rất giầu có, cung cấp 
cho con cái vật chất đầy đủ tiện nghi, nhưng thiếu tình thương 
nơi cha mẹ, những đứa trẻ đó lớn lên thiệt thòi về tâm lý và tinh 
thần. 

Một số các phụ nữ có thể cảm thấy lời khuyên phụ nữ tập 
trung vào việc nuôi dưỡng gia đình là điều hèn hạ giảm giá trị 
phản ảnh lối suy nghĩ cổ và bảo thủ. Đúng, thời xưa phụ nữ đã 
bị đối xử rất tồi tệ, đó là do ngu sĩ phần người nam hơn là nhược 
điểm cố hữu của người đàn bà. Tiếng Phạn chỉ người nội trợ 
“Gruhini“ theo đúng nghĩa đen là “lãnh đạo trong nhà” (nội 
tướng). Chắc chắn tiếng này không ngụ ý là đàn bà bị thấp kém 
hơn. Đúng hơn nó có nghĩa sự phân chia trách nhiệm cho phái 
nam và phái nữ. 


41 


Trong một vài xứ, đa số người chồng đưa tiền lương kiếm 
được cho người vợ để lo việc nội trợ. Làm như vậy, người chồng 
được rảnh rang tập trung vào việc nào khác mà người chồng có 
thể làm tốt đẹp hơn. Khi người hôn phối hiểu rõ trách nhiệm 
của mình, không xẩy ra xung đột giữa hai vợ chồng. Không khí 
gia đình hạnh phúc và an lạc, và các con cái lớn lên thành công. 


Lẽ đương nhiên, người chồng phải nhìn thấy người bạn đường 
của mình lo lắng chu đáo, tham khảo mọi quyết định của gia 
đình, tự do để mở mang nhân cách và cũng có thì giờ rảnh rỗi 
để theo đuổi việc riêng tư của mình. Trong ý thức ấy, chồng và 
vợ chịu trách nhiệm đồng đều về hạnh phúc của gia đỉnh. 
Chồng và vợ không thi đua với nhau. 


Một bà mẹ nên xem xét cẩn thận nên hay không nên tiếp tục 
đi làm với tất cả nhiều chông gai cạm bẫy hay ở nhà làm người 
nội trợ đem tình thương và chăm sóc nuôi dưỡng con cái đang 
lớn lên. Rất lạ, những bà mẹ hiện đại, đặc biệt tại một vài nước 
với chế độ quân phiệt, thiếu nhân lực, đã được huấn luyện để 
cầm súng và các vũ khi giết người khác lẽ ra các bà phải nâng 
niu trong tay con cái và huấn luyện chúng trở nên tốt hay người 
công dân biết tôn trọng luật pháp. 

Thái độ hiện đại của các bà mẹ đi làm việc đối vói con cái 
khuynh hướng làm hao mòn thời gian hiếu thảo mà những đứa 
con ước vọng gìn giữ. Thay thế sữa mẹ bằng sữa chai cũng là 
một nguyên nhân khác. Cho đến nay, khi các bà mẹ cho con bú 
bằng sữa của mình, nâng niu đứa con trong tay, tình thương 
yêu đậm đà giữa người mẹ và đứa con trở nên càng nẩy nở 
mạnh mẽ . 


Cho con bú bằng sữa của mình, qua tình mẫu tử thiên nhiên, 
kinh nghiệm cho thấy một thỏa mãn to lớn nơi người mẹ thấy 
mình cung cấp cho con như tạo hóa đã dành, cái gì chính của 
mình không ai ngoài có thể cho được. Ảnh hưởng của người mẹ 
với đứa trẻ ngày càng lớn và càng ngày càng trở nên rõ rệt. 


42 


Trong những trường hợp như vậy, tình hiếu thảo, gia đình keo 
sơn và thuận thảo luôn luôn hiện hữu. 


Những nét truyền thống trên là điều tốt và hạnh phúc cho con 
cái. Tùy nơi cha mẹ, đặc biệt người mẹ cung cấp tình thương, 
chăm sóc và trìu mến là quyền được hưởng chính đáng của con 
cái. Người mẹ trách nhiệm về đứa con ngoan hay ương ngạnh. 
Người mẹ có thể, do vậy, làm giảm thiếu niên phạm pháp! Nghĩ 
sâu xa nữa, các bạn có thể nhìn thấy sự việc như thế nào không 
phải như các bạn nghi. Rồi các bạn hiểu bạn chịu trách nhiệm 
mọi thứ. 

"Những kẻ có một cuộc sống chống lại thiên nhiên, phải đối 
đầu với hậu qủa cả về vật chất lẫn tỉnh thần”. 


LÀM SAO ĐỂ GIẢM BỚT SỰ ĐAU ĐỚN TINH THẦN 
CỦA BẠN? 


Bất cứ lúc nào một số khó khăn và các vấn đề đến với bạn, hãy 
quyết định LÀM giảm thiểu sự đau đớn tính thần của bạn. 
Trước tiên, bạn hãy cố gắng hiểu biết bản chất thế gian mà bạn 
đang sống. Bạn không thể kỳ vọng thế gian này bao giờ cũng 
toàn hảo và trôi chảy. Tình trạng của thế gian này có thể không 
bao giờ thuận lợi cho bạn. Không có một thế giới nào hay một 
đời sống nào mà không có khó khăn. Sức mạnh thiên nhiên 
giống như ánh sáng mặt trời, mưa, gió, ánh trăng, thuận lợi và 
hữu ích cho nhiều người, nhưng cũng có khi có thể làm hại 
nhiều người khác. Nói tóm lại không có gì hoàn toàn xấu hay 
hoàn toàn tốt trên thế gian này vì lẽ rất nhiều sự việc được hoan 
nghênh bởi nhóm này thì lại bị ghét bỏ bởi nhóm kia. Cho nên 
chúng ta định nghĩa tốt hay xấu theo nhu cầu của chúng ta. Các 
sự việc chăng tốt và cũng chăng xấu theo bản chất. Theo Phật 
giáo, thế giới hiện hữu trên mâu thuẫn mà trong đó bạn là một 
thành phần. 


43 


Nếu lòng tham dục vị kỷ của bạn lớn mạnh cho hiện sinh và 
giác quan, bạn sẽ phải trả một giá đất - cái đau đớn tinh thần 
để sống với quan điểm não loạn của thế gian. Ước vọng, khao 
khát được bất diệt và bám vào cảm nghĩ như cái “Ngã” hay 
“Tôi” khó nắm được, lúc nào cũng bao trùm đầu óc và giác quan 
. Những ham muốn không toại nguyện tạo ra hàng loạt cãi 
nhau, xích mích, thất bại trong truyền đạt, sợ hãi, lo lắng, cô 
quạnh, và băn khoăn. Điều nào cũng phải trả giá. 


Nếu bạn thích đoạn trừ cái đau đớn tỉnh thần, bạn phải làm 
dịu bớt lòng tham dục vị kỷ. Dòng đời có chỗ tiếp giáp nhau. 
Hoặc bạn theo con đường chính đáng để mở mang tỉnh thần, 
để làm cho đời sống trần thế không căng thẳng, hay bạn tiếp 
tục miệt mài trong những thú vui nhục dục với những đương 
đầu kèm theo. 

Một cách làm giảm bớt cái đau đớn tỉnh thần bất thường phát 
xuất là hiểu được mức độ đau đớn và khó khăn của bạn so sánh 
với kinh nghiệm của những người khác. Khi bạn không hạnh 
phúc, bạn thường cảm thấy thế gian chống lại bạn. Bạn nghĩ 
rằng mọi thứ chung quanh bạn sắp sửa đi đến tàn lụi. Bạn cảm 
thấy cuối đường gần kể. Tuy nhiên, nếu bạn có một sự lưu ý 
tinh thần về những điều chung quanh bạn và nhẩm đến những 
phước lành của bạn, rất ngạc nhiên bạn thấy bạn thực ra thắng 
lợi nhiều hơn những người khác. 


Chắc bạn cũng đã có nghe câu nói sau: "Tôi phàn nàn tôi không 
có giầy cho đến khi tôi gặp người không có chân”. Tóm lại bạn 
đã phóng đại quá đáng các khó khăn và các vấn đề của bạn. 
Thực ra những người khác còn gặp điều xấu hơn xong họ không 
lo lắng qúa đáng. Những vấn đề còn đấy. Bạn phải cố gắng giải 
quyết thay vì lo lắng tạo đau khổ tỉnh thần nơi bạn. Người 
Trung Hoa có câu nói sau để giải quyết các khó khăn: 


44 


"Nếu bạn gập một khó khăn lớn, cố gắng làm nó thành nhỏ đi. 
Nếu bạn gập một khó khăn nhỏ, cố gắng làm nó thành không 
có khó khăn”. 

Một cách khác để giảm bớt những khó khăn của bạn là tổng 
kết tất cả gì bạn đã làm từ trước đến nay trong những hoàn cảnh 
tương tự hay hoàn cảnh xấu hơn, và làm thế nào bằng nhẫn nại 
của chính bạn, bằng sáng kiến và cố gắng, có thể giúp bạn vượt 
qua những khó khăn ấy mà những khó khăn này hình như 
không thể vượt qua được. Làm như vậy, bạn không để các khó 
khăn hiện tại “dìm chết bạn”. Trái lại, nhìn đời trong một viễn 
cảnh mới, bạn có thể giải quyết bất cứ khó khăn nào mà bây giờ 
bạn phải đối đầu. 

Bạn nên nhớ rằng bạn đã từng trải nhiều trường hợp tệ hơn 
nữa trước đây, và bạn sửa soạn để kiên quyết đối đầu dù các 
khó khăn đến thế nào đi nữa. Với trạng thái tinh thần như vậy, 
bạn sẽ không lâu lấy lại lòng tự tin, và ở trong một vi thế tốt hơn 
để giải quyết bất cứ khó khăn nào còn nơi bạn. 

Nếu bạn phải đương đầu với vấn để, chắc chắn phải có 
phương thuốc để vượt qua. Nên tại sao phải lo lắng chứ? mặt 
khác, dù là không có giải pháp nào cho vấn đề của bạn, tại sao 
lo lắng nữa chứ vì lo âu của bạn không đóng góp được gì cho 
việc giải quyết. 


TẤT CẢ KHÔNG TỐT ĐỒNG ĐỀU 


Đôi khi, có những lời phàn nàn của những người không bao 
giờ gây hay làm khó khăn gì cho người khác nhưng họ trở thành 
những nạn nhân vô tội của những qủy kế và âm mưu của kẻ 
khác. Họ cảm thấy hoảng sợ mặc dù họ đã sống cuộc đời lương 
thiện. Họ cảm thấy họ bị làm hại mà lỗi không phải nơi họ. 
Trong những trường hợp này, các nạn nhân vô tội phải hiểu 
rằng thế gian này gồm có nhiều hạng người - người tốt, người 


45 


không tốt lắm, người xấu, người không xấu lắm, với tất cả tính 
nết bất thường mà làm thành thế giới của chúng ta. Nạn nhân 
vô tội có thể tự an ủi mình là thuộc thành phần hạng tốt còn kẻ 
nhiễu loạn hòa bình thuộc hạng xấu và vào một số dịp nào đó, 
người đó vẫn hãy còn phải nhẫn nại chịu đựng những việc làm 
có hại của kẻ thuộc thành phần xấu. 


Chúng ta hãy lấy thí dụ trường hợp của một người “lái xe giỏi 
và cẩn thận” và một người “lái xe dở và ấu “. Người lái xe giỏi 
và cẩn thận rất thận trọng khi lái thế mà lại bị tai nạn do không 
phải lỗi của mình - lỗi là do người lái dở và ẩu. 

Cho nên chúng ta có thể thấy người tốt chịu đau khổ mặc dù 
lòng tốt của họ, vì có những người xấu và không thận trọng 
chung quanh chúng ta. Thế gian chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. 
Thế gian sản xuất các tội phạm mà cũng sản xuất các bậc thánh, 
người ngu xuẩn và những người giác ngộ. Cũng từ một loại đất 
sét mà ra, cái thì đẹp cái thì xấu, cái hữu dụng cái vô dụng được 
làm ra. Phẩm chất của loại đồ gốm tốt do người thợ làm đồ gốm, 
mà không phải do đất sét. Tóm lại người thợ đồ gốm chính là 
bạn đó. Rèn đúc hạnh phúc hay bất hạnh của bạn do chính bàn 
tay bạn. 


BẠN SẼ ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN TÌM KIẾM 


Nếu bạn cố gắng vượt qua những khó khăn bằng cách áp dụng 
những lời khuyên trong tập sách nầy, chắc chắn bạn sẽ tìm được 
bình an, hạnh phúc và hòa hợp, vốn là những gì bạn đang mong 
tìm. Hãy tuân theo các nguyên tắc - vốn đã được thử nghiệm 
và minh chứng - như đã trình bày trong tập sách tạo thành một 
sự che chở cho bạn. 


œ-#-& 


46 


47 


PROBLEMS & RESPONSIBILTTIES 
Venerable K. Sri Dhamtnuananda Mahathera 


Are you worried? Are You miserable? 


Tf so, you are invited to read this booklet to develop a better 
understanding of your problems. It is dedicated to you and to 
those who wOrry. 


FEAR AND WORRY 


Fear and worry are born of the imaginings of a mind that is 
influenced by wordly conditions. They are rooted ¡in craving 
and attachment. In fact, life is like a motion picture in which 
everything is constantly moving and changing. Nothing ïn this 
world is permanent or still. Those who are youthful and strong 
have fear of dying young. Those who are old and suffering 
worry about living too long. Locked in between are those who 
craze for merriment all the year round. 


Joyful expectations of the pleasant seem to pass Ooff too 
quickly. Fearful expectations of the unpleasant create anxieties 
that do not seem to go away. Such feelings are natural. Such up 
and downs of life play with an illusionary self or ego like 
puppets on a string. But the mind is supreme unto itself. 


The training of the mind, otherwise known as mental culture, 
1s the first step towards taming mental unrest. The Buddha has 
explained: 


486 


“Trơm crauinig springs grieƒ, 

from crauing sprinies ƒear 

Tor him tho is thollu ƒree [rom crauïing, 
there is ro grieƒ, tuch less ƒenr ”. 


All attachments will end ¡in sorrow. Neither tears not long 
goodbyes can end the transitoriness of life. All compounded 
things are impermanert. 


Old and young suffer in this existence. No one ¡is exempted. 
Many teenagers have growing pains. Being neither frogs nor 
tadpoles, teenagers are understandably ¡inexperienced at 
building stable relationships with members of the opposite sex. 
They try to show off their beauty in trying to impress their 
Opposite sex who are flattered to see themselves as sex objects. 
Both try to behave not as they really are but as what they think 
1s adult. They are afraid that 1f they behave naturally they will 
be lauphed at. Beheviour like this has the potenHal for 
exploitation. There is fear of rejection as well as worry about 
deflated egos. Unrequited love will often "break” many 
teenagers hearts because they feel they have made "fools of 
themselves". Some are driven to commit suicide. But such 
traumas could be avoided ïf life is seen as it really 1s. Young 
people must be taught the Buddhist approach to life, so that 
they can grow into maturity the correct way. 


'Wheresoeuer ƒear arises, it arises 1 the ƒool, not in the UiSe tien .. 
says the Buddha. Fear is nothing more than a state of mind. 
One's state of mind ¡s subject to control and direction; the 
negative thought produces fear, the positive use realizes hopes 
and ideals. The choice rests entirely with ourselves. Every 
human being has the ability to control his own mind. Nature 
has endowed man with absolute control over one thing, and 
that is thought. Everything a man creates begins in the form of 


49 


a thought. Here ¡s the key to help one understand the principle 
by which fear may be mastered. 


A noted British anatomist was once asked by a student what 
was the best cure for fear, and he answered: “lụ doïne something 
ƒ0r s0me 0He ”. 


The student was considerably astonished by the reply, and 
requested further enlightenment whereupon his instructor 
said: "You cannot haue tfuo opp0sing sets 0ƒ thoughts 1n your trínd 
at one and the same time. One set 0ƒ thơughts 0l] aluaus drioe the 
other out. Ïƒ, for instance, Jour trimd is completelụ occupied uith an 
uniselfish desire to help someone else,ou can † be harbouring ƒear at 
the sane time. 


"Worrụ dries up the blood sooner than age”. 


Fear and worry in moderation are natural instincts of self- 
preservation. But constant 1rrational fear and prolonged worry 
are relentless enemies to the human body. They derange the 
normal bodily functions. 


CONTROL YOUR MIND 


Man's mind influences his body profoundly. The mind has 
Jjust as much potential to be a medication as it has to be a poison. 
When the mind is vicious, it can kill a being but when it is 
steady and diligent it can benefit others. When the mind is 
concentrated on right thoughts, and supported by right effort 
and understanding, the effect it produces is immense. A mind 
with pure and wholesome thoughts leads to healthy relaxed 
living. 

The Buddha says: “No enemu can harm ö0ne s0 truuch aS 0116 S ƠUH 
thoughts 0ƒ crauing, thouehts oƒ hate, thoughts 0ƒ Jalous and so ơn ". 


50 


A man who does not know how to adjust his mind according 
to circumstances is as if dead. Turn your mind inwards, and try 
to find pleasure within yourself. 


It is only when the mind is controlled and properly directed 
that it becomes useful to its owner and society. An unruly mind 
1s a liability both to its 


owner and to others. All the havoc wrought ïn this world is 
the creation of men who have not learned the way of mind 
control, balance and poise. 


Calmness 1s not weakness. A calm attitude at all times shows 
a man of culture. lt is not too hard for one to be calm when 
things are favourable, but to be composed when things are 
wrong is hard indeed. It is this difficult quality that is worth 
achieving, for by exercing such caÌlm and control, a man builds 
strength of character. 


THE VOICE OF NATURE 


Modern man does not listen to the voice of nature because of 
his preoccupation with material gain and pleasure. His mental 
activities are so preoccupied with wordly pleasures that he 
neglects the needs of his spiritual self. This unnatural behaviour 
Of contemporary man immediately results in a wrong world 
view of human life and its ultimate purpose. Ït is the cause of 
all frustation, anxiety, fear, and insecurity of our present times. 


If man ¡s cruel and wicked, lives against the laws of nature 
and the cosmos, his acts, words and thougths pollute the whole 
atmosphere. Nature abused wilÏ not provide what man requires 
for his living; instead, clashes, conflicts, epidemics and disaters 
will be in store for him. 


51 


lf man lives in accordance with the natural law, leads a 
riphteous life, purifies the atmosphere through the merits of his 
virtues and radiates his compassionate love towards other 
living beings, he can bring human happiness. One who really 
likes peace should not violate another man's freedom. Ït is 
wrong to disturb and deceive others. 


You may be a very busy person, but spend at least a few 
minutes a day in meditation or in reading some valuable books. 
This habit will rẹlieve you of your worries and will develop 
your mind. Religion is your benefit. Therefore, it is your duty 
to think about your religion. 5pare some time to attend 
gatherings held in a religious atmosphere. Even a short period 
spent in the company of spiritually inclined people will 
produce good results. 


MENTAL HEALTH AND CRIMINAL TENDENCTES 


The increase of all kinds of mental ailments and disturbances 
1s the most alarming of all diseases of modern age. There are 
more and more mentally sick patients all over the world; 
especially in affluent countries. 


In many cases the criminal element within our society is 
mentioned in the same breath as mental illiness. Ône positive 
and far-reaching result stemming directly from the research 
work of Freud, ¡is the recognition that criminals and delinquents 
are mentally sick people, who need treatment rather than 
punishmertt. It is this liberal outlook on the problem that is the 
basis all "progressive” social reform to replace punishment with 
rehabilitation. 


52 


KNOW THY NEHIGHBOUR 


When we do not see how people live, we may not learn the 
different ways of living. Travel is the best form of education. 
Personal encounters with people different from ourselves make 
us feel more sympathetic. Intolerance is often born of iønorance 
of another person's needs and way of thinking. 


MANS UNHAPPINESS 


The Buddha's taught that all of man's unhappiness results 
from selfish desire: more pleassure that money can buy, more 
pOWwer over other men, and, most important of all, to live 
forever, even after death! The desire for these things makes 
people selfish. They think only of themselves, want things only 
for themselves, and do not care about what happens to other 
people. When their wishes are not fulfilled, they become 
restless and discontented. The only way to avoid this 
restlessness 1s to get rid of the desires that cause it. This 1s very 
difficult, but when a man achieves it, he appreciates it. 


TIME WILL HEAL OUR WOUNDS 


Trouble passes. What has caused you to burst into tears will 
be soon forgotten. You may remember that you cried but not 
why you đid so! As we grow up and go throuph life, we are 
often surprised at how we lie awake at night brooding over 
something that has upset us during the day, or how we nurse 
resentment against someone by letting the same thoughts run 
through our minds concerning how to have our own back. We 
may falÏ into a rage at the spur of the moment over something, 
and later wonder what it was we were so angry about, and be 
surpised to realise what a waste of time and energy it had all 
been. We have deliberately gone on being unhappy when we 


53 


could have stopped being so and started thinking about 
something else more wholesome. 


Whatever our troubles are, and however agsgrieved we may 
feel, time will heal our wounds. But surely there must be 
something we can do to prevent ourselves from being hurt in 
the first place. Why should we allow others or troubles to drain 
away our energy and make us unhappy? The answer is that 
they do not. It is we who make ourselves unhappy. 


You may have some trouble in your work place but you 
should not infect your home with a bad atmosphere. You 
should realise that there ¡is an end to those problems. The 
solutions could be found in achieving freedom from our selfish 
desires by eradicating all forms of confusion and ignorance. 


Whenever we fail to find a solution to a problem, we are 
inclined to find a scapegoat to vent our frustration. We are not 
prepared to admit our own shortcomings. Ït is easier to put the 
blame on others. In fact, some even take pleasure in doïng so. 
This is a completely wrong attitude to adopt. We must not show 
resentment towards others. We should do our utmost, pains- 
takingly and calmly, to resolve our own problems. We must be 
Prepaired to face up to any difficulties that we encounter. 


HEALTHY ATMOSPHERE 


Jokes and remarks directed at you in bad taste should be 
deflected with good humour. This one way to avoid enmity 
with anybody. Losing your cool whole playing the game will 
get you strung up. You will forfeit a possible win. That will 
even spoil the pleasure of those watching the game. 


There is no way you can change everyone in this world to your 
way of thinking.. It is not even desirable. If everyone agrees 
with you, the world will soon run out of ideas. 


54 


There are many ways Of correcting a person when he is wrong. 
By criticising, blaming and railing at him in public, you will be 
humiliating and not correcting him. Criticism is certain to make 
more enemies. If you can show concern for a man's future good 
with kind words, he will thank you for it someday. 


Never use harsh or unpleasant words whenever you express 
your views on issues. Diplomacy, gentleness and politeness do 
not hurt anybody. In fact they will open many doors. 


Do not feel defensive when your own faults are pointed out. 
Your faults are your signposts for learning perfection. Temper 
1s a poor camouflage for shortcomings. When someone loses his 
temper he will blurt out too many things better left unsaid. 
Never reveal a former friend's personal secret no matter how 
angry you are with him now. You will only degrade yourselfin 
the process and others could never accept you as sincere friend 
thereafter. Others will think you could do the same thing you 
điịd to injure a former friend: no one wiÏlÏ trust you. 


HAVE COURAGE TO FACE CRTTICISM 


Su0eetness creates sickness, bitterness cornes tUỉth the cute. 
Praise is sweetness, an excess of which causes sickness, and 
criticism is like a bitter pill which cures. We must have the 
courage to welcome criticism and not be afraid of it. 


“The ueliness ue see ï others 
E a reflection 0ƒ our 0n niature” 


A man's life, circumstances and world are a reflection of his 
own thoughts and beliefs. All men are mirrors to themselves, 
sores, ills, and all. 


55 
HAPPINESS AND MA TERIALISM 


Many people believe that they can solve their problems by just 
having money. They however fail to realise that money itself 
has its attendant problems. Money cannot solve all problems. 


Most people never think properly. All through their lives they 
are like race-track greyhounds rumning after a rabbit decoy. 
When the chase ends, all excitement disappears. This very 
much like the nature of sensual happiness in the wonderland of 
materialism. As soon as the desired object is attained, the 
happiness ends and new desires arise. Getting the object 
appears not quite as satisfying as the chase itself. 


r when we lose something, remember the following advice: 


"Sau not that 1s ours and that 1s tine, 

Just sa, this came to ou and that to te, 
So ue ta 'iot regret the ƒading shine, 

ƒ all the glorious things thích ceased to be" 


Wealth is not something for you to accumulate for craving s 
sake. It is intended for your welfare as well as others. Try to 
make the world around you a better place to live in. se your 
wealth wisely to reduce the sufferings of the poor, the sick and 
the aged. Fulfill your duties to your people, your country and 
your religion. When the time comes for you to leave, Imagine 
what peace and bliss they could bring as you recall the past 
good and selfless deeds you have done. 


To seek wealth through gambling 1s like expecting a passing 
cloud to shelter us from the sun. ©n the other hand, to aspire 
for prosperity through diligent work is as secure as building 
permanernt shelter against sun and rain. 


"Your property uill remain t heH you die. Your ƒriends and 
relatiues till ƒollơu ou up your graue. But onlụ good or bad acHons 


56 


ou haue done durine your liƒfe-time (Karma) uill ƒollou you beuond 
the grau€". 


Fulfilling dreams of riches sound magical, but fear and wOorry 
always lie in wait for such magic to wear off. A riích lifestyle 
brings its share of mental disturbance. With an abundance of 
1ll-used wealth, simple things in life like friendship, trust and 
confidence which are taken for granted ¡in humbler 
circumstances become impossible to attain. When a lifestyle 
begins to create insecurity, it requires wisdom to put oneself on 
the right track again. Riches have their trade-offs; the happiness 
of owning them ¡s diminished as much fear and worry about 
losing them. 


For our personal happiness we should acquire wealth 
riphteously. " Blessed are theu tho earn thetr liuins uithout harming 
others" says the Buddha. Happiness cannot be long-lived and 
meaningful if wealth leaves sorrow and suffering in its wake. 
Wealth flouted arouses envy; but wealth well-conducted earns 
respect. 


Your uealth can onlụ edifU our house but not ou. OHÍU J0u† 000 
0irtue can ediƒU you. Your dress can adorn your bodW but not you. 
Cnlụ your qood conduct can. 


Ultimately, ¡t is bliss to know that "happiness is a perfume you 
cannot pour on others without getting a few drops on yourself". 
The world may not be what you want it to be but you can tune 
your heart to find happiness within it. It is only when you have 
suffered for doïng good that you can rise above others in 
unđerstanding and personal happiness. 


“Tƒ uơu uant to find happiness, let us stop thinking about gratitude 
an ineratitude and gioe ƒor the inner J0 0ƒ giuing. Ineratitue natural 
- like eeds. Gratitude ¡s like qa rose. lt has to be ƒed, uatered, and 
cultioated and loued and protected". (Dale Carnegie) 


57 


ACT WISELY 


Man must know how to use his youth, wealth and knowledge 
at the proper time and place and in the proper way for his own 
benefit as well as for others. If he misuses his privelege, it will 
only cause his down-fall. 


"Man tmust be strong eHoueh to kuơu hen he is Uenk, Draue 
enoueh to encounter ƒear, proud and unbending in honest defeat, 
hutmble and eentle 1 0ictor ". 


Some people have blessings of sudden wealth through chance 
Of inheritance. But not many are endowed with the wisdom to 
protect, conserve or put it to good use. Anything that is not 
earned through the sweat of one's brow tends to be squandered 
through abuse. 


ADJUST OURSELVES 


Customs and traditions are important bonds for the learning 
and sharing of human experience in any community. The 
dilemma we face in an ever changing world is whether to live 
with or break with the past. There will always be a "øeneration 
gap” between the old and the young because of different 
perceptions of changing circumstances and values. The old fear 
the young may lose their heritage and the young worry that an 
ancient past may become a stumbling block in modern living. 
Change must be considered carefully. 


Popular culture creates momentary idols and folk heroes who 
pOortray images of conflicting lifestyles. Mass media helps to 
reinforce this and young mind are prone to accept everything 
they stand for. There may be political or social messages in such 
movements like the Hippie or Yuppie movements but it is vital 
for the young to have the wisdom of the old to separate the 
good from the bad. Time-tested and proven good old values do 


58 


not change. Values like thrift, honesty, liberality, and hard 
work for dignified living remain fresh in any community. 


In an Asian setting marriage and funeral customs and 
traditions are very important. The question is whether we 
should spend so much money and time to carry out these 
customs and traditions in the modern world. Are they really 
necessary? There is no better advice than what the Buddha gave 
in the Kalama Sutta: 


"When you khơu ï ourseloes “These ideas are unprofitable, liable 
to censure, condermned bụ the uise, being adopted and put into eƒfect 
theu lend to harm and suƒƒering, then ou should abandơn them .... 
When you khơu tourseloes “These things are uholesome, blareless, 
commended bụ the uise, being adopted and put into effect theu lead 
to uelfare and happiness ' then ou should practise them and abide ín 
them . 


Every man is a creature of the universe. 5o long as man is 
concerned with humanising society and the re-ordering of the 
world for the better, time will always bridge the gap between 
the young and the old. Worry and fear over the direction of 
change will lose their grip. The old only have to remember how 
their own parents had objected to certain modern ways of living 
prevalent at the time when they were young. Tolerance for 
đifferences on an issue is a virtue. An open attitude can only be 


a happy one. 


MIND YOUR OWN BUSINESS 


It is bliss to be able to attend to your own affairs without 
entertaining doubts about others. Here is the Buddha's advice: 


"One should not accuse others for the tmistakes and thines done and 
left undone bụ them, but ones ơœun deeds 0ƒ commission and 
OfIiSSIOH. 


59 


“He ho 1s aluaus obseruant 0ƒ others ` [aults, and is irritable, his 
ơưn defilemeHts increnase. He ¡is ƒar [rom the desiruction oƒ 
defilement”. 


Tns to see the ƒaults oƒ others; but one s oun 1ƒ diƒficuÏt to see. 
One uinnous other s ƒaults like chaƒƒ; but one s œn one hides a5 a 
craƒt ƒouler cơuers hữmselƒ". 


No one is free from blame and criticism. 
The Buddha says: 


People blame others ƒor their silence. The blame those ho talk 
tmmuch and those tho talk 1n toderation. There is thereƒf0re 0 0e 1 
this tuorld tho ¡s not blamed". Eurther He says: 


"There neuer as, ior 0iÌl be, nor 1s there 0U, an 0ne tho ïs 
tqhollu blamedl or uhollu praised". 


Not all those who criticise you are your enemies. You can use 
the oppotunity of their remarks to find out the weaknesses in 
yourself which you cannot see. 


You should not give up good work just because of criticism. If 
you can admit your own weakness, indeed you have the 
Intellectual strength to succeed. 


“The nioble onies suer0e not [rom the riht path let happen hat tra 
and craoe no loneer aƒter uordlu jous. The uise remain calm and 
constant ín mind, alike ïn J0 and † sorr00 ". 


BE UNBIASED 


You should not come to any hasty decision regarding any 
matter when you are in a bad mood or unđer provocation. Any 
đecision or conclusion reached during such a period would be 
a matter you can regret one day. Allow your mind to calm 


ó0 


down first and think. Then, your judgment will be an unbiased 
One. 


Cultivate tolerance, for tolerance helps you to sympathise 
with other people's troubles. Avoid unnecessary criticism. Try 
to realize that even the finest human being is not infallible. The 
weakness you find in your neighbour can be found in yourself. 
It has been said that you should not throw stones at others 
while staying ¡in glass houses. 


HUMILITY 


Humilty ¡is the wise mans measure for knowing the 
difference between what is and what is yet to be. “The Buddha 
himselƑ started Hlis trimistru bụ discarding all Flis princelu pride ïn 
an act oƒ selƒ-humiliation. [le attained sainthood during Flis liƒe, but 
neuer lost Fls naturalness, neuef assumed superior airs. FHlis 
đissertations and parables uere ieuer pompous. He had time ƒor the 
most hutnble 0ƒ men. He ne0er lost Hlis sense 0ƒ humour ”. 


WASTE NOT YOUR TIME 


To waste a man's existence in worrying about the future, 
ørieving over the past, or in idleness or heedlessness, is to show 
his unfitness for the noble place he holds as the best of earthly 
creatures. He will thus create bad karma which will relegate 
him to a place befitting his unworthiness. Bear this in mind, and 
do good while life lasts. By wasting your time, you injure not 
only yourself but also others, for your time ¡is as much other's 
S If 1S VOUTS. 


ó1 


PATIENCE AND TOLERANCE 


Be patient with all. Anger leads one along a blind path. While 
1t irritates and annoys others, it also hurts oneself. Anger 
weakens the physical body and disturbs the mind. A harsh 
word, like an arrow discharged from a bow, can never by 
retrieved even ïf you would offer a thousand apologies. 


Certain crentures cannot see in the dau-time thilst some otherS are 
blind at nieht. But a tran driuen to great heights 0ƒ hatred does not 
obserue anthing, either bụ dau or night. 


With whom and with what do you fight when you are angry? 
You fight with yourself, for you are the worst enemy of 
yourself. The mind ¡s your best friend but it can easily become 
your worst foe. Some varieties of heart trouble, rheumatic 
đisorders, and skin disease are traceable to chronic resentment, 
hatred and jealousy. Such destructive feelings poìson the heart. 
They foster the development of latent diseases by reducing the 
body s natural defences against disease microbes. 


RETURNING GOOD FOR EVIL 


If you want to be rid of your enemies, you must first kilI the 
øreatest enemy within you - your anger. lf you are to be 
perturbed by distractions from your enemies, it means you are 
fulfilling the wishes of your enemies by unknowingly entering 
their trap. 


You should not think that you can only learn from those who 
praise you, help you, and associate with you very closely. You 
could learn many things from your enemies. You should not 
think they are entirely wrong Just because they happen to be 
your enemies. They may also possess certain good qualities. 


62 


You cannot get rid of your enemies by returning evil for evil; 
that will only be inviting more enemies. The best method to 
counter your enemies is to radiate your compassionate love 
towards them. You may think that this is impossible or 
something nonsensical. But this is the proven way of every 
cultured man. When you come to know that there is someone 
who is very angry with you, you should first try to find out the 
main cause. lf it is due to your mistake, you should admit it and 
not hesitate to apologise to him. If it ¡is due to certain 
misunderstandings between you both, you must enlighten him 
with a heart to heart talk. 


T it is due to jealousy, try radiating your compassionate love. 
You could influence him by your mental vibrations. You may 
not be able to understand how it works but the experience of 
many people has shown that it is the most powerful, intelligent 
and easy method to win friends. It ¡is highly recommended in 
Buddhism. Of course, to do this, you must have confidence and 
patlence in yourself. By doïng this, you will be able to make 
your enemy understand that he is in the wrong. Besides, you 
are also benefited in various ways for not accommodating 
enmity in your heart. 


COMPASSIONATE LOVE 


As long as there is one single fellow creature whom you can 
console by your kind words, whom you can enliven and cheer 
by your presence, whom you can help with your worldly 
POssessions, however little that charity may be, you are a 
Precious possession to the human race. You should never be 
disheartened or depressed. 


There may be times when those you love do not seem to care 
for you, and you are apt to have a heavy heart. But there is no 


63 


Just cause for dejection. What does anything matter so long as 
you know that you are full of compassion for your fellow men? 
One should never depend on others for one's happiness. He 
tho expects to secure satisƒaction 1n liƒe [rom others is torse than 
the beegar tho kneels and cries for his dailụ brend. 


THE MENACE OF DRUG ABUSE AND ALCOHOLISM 


Alcohol has been described as one of the prime causes of 
man's physical and moral degradation. Currently, another 
more vicious form of abuse, that of harmful and dangerous 
drugs, especially heroin, has created a much more serious 
human and social problem. This problem is now world wide. 
The repercussions of drug abuse are more serious and deadly 
than those of alcohol. Theft, robbery, sex-related crimes and 
swindling of vast sums of money have occured under the 
pernicious influence of drug abuse. 


Drug lords, not being content as death mrechants have even 
tried to control weak øovernments through corruption, bribery, 
subversion and bombings. As a matter of public policy, 


øovernments have to protect their citizens against drug abuse. 
Yet, drug lords ¡in their devilish schemes have threatened the 
very foundation of socilety human dignity. Spokesmen of 
conscience and their families constantly run the risk of death 
because they dare to cross the lawless path of drug lords. 


Without International co-operation to stamp out this evil, the 
vitality and the future of many nations will be bleak indeed. 
Worldwide, countless millions of hard-earned dollars have 
been spent to rid the addicts of their evil habits but the 
maddening craze persists. It is our duty to help in whatever 
manner we can, to eradicate this dreadful habit and to prevent 
our children from ever getting near it. 


64 


Life as a drug addict or an alcoholic is a life of torture and hell 
on earth, leading one to an earÌy grave. 


DRUNKENESS 


Drunkenness expels reason, 
Drowns memory, 

Defaces the brain, 
Diminishes strength, 
Inflames the blood, 

Causes external and internal incurable wounds. 
Is a witch to the body, 

A đevil to the mind, 

A thief to the purse, 

The beggar's curse, 

The wife's woe, 

The children's sorrow, 

The picture of a beast, 

And self murder, 

'Who drinks to other'`s health, 
And robs himself of his own. 


As human beings, we should have self-control to distinguish 
between what ¡is good and evil. Keep away from drug abuse 
and alcoholism and help others to do so. That will be the 
øreatest service to humanity. 


YOU CREATE HEAVEN AND HELL HERE 


"IfÍ you want to live in this world peacefully and happily, 
allow others also to live peacefully and happily, so that you can 
make this world something which is worthy of life." Unless and 
unti you adjust yourself to live according to these noble 
principles, you cannot expect happiness and peace ¡in this 


65 


world. You cannot expect this happiness and peace from 
heaven simply by prayïng. 


Tf you act according to moral principles by upholding human 
dignity, you can create your own heaven right here ¡n this 
world. You can also create the hell-fire on this earth itself if you 
abuse valuable human life. By not knowing how to live 
according to this universal cosmic law, we often stumble. lí 
each man tries to lead a harmless and respectable life, people 
can enjoy real heavenly bliss better than the kind that some 
people hope to gain after death. 


It is superfluous to create a heaven elsewhere to reward 
virtue, or a hell to punish vice; virtue and evil have inevitable 
reactions in this world itself regardless of religious faith. 
Compassion for all creatures is the onlý way to create heaven. 
We can have this irresistible luminous ideal for the good of 
society and country by breathing tolerance and sympathy for 
others' progress and happiness. We have come this far as a 
human race because illustrious individuals have shown us the 
way. By helping others morallly, you help yourself and by 
helping yourself morally, you help others. 


HAPPY MARRIED LIEFE 


In a true marriage, man and woman think more of the 
partnership than they do of themselves. Marriage 1s a bicycle 
made for two. A feeling of security and contentment comes 
from mutual efforts. Impatience and misunderstanding are 
responsible for most family problems. A wife is not her 
husband's servant. She deserves respect as an equal. Though a 
husband has the bread winner's duties, helping out with 
household chores does not demean a husband's masculinity. At 
the same time, a nagging and grumpy wife If not going to make 
up for shortages in the home. Neither will her suspicion of her 


66 


husband help to make a happy marriage. If her husband has 
shortcomings, only tolerance and kind words will get him to 
see lipht. Right understanding and moral conduct are the 
practical side of wisdom. 


Marriage is a blessing but many people turn their married 
lives into a curse. Poverty 1s not the main cause of an unhappy 
married life. Both husband and wife must learn to share the 
pleasure and pain of everything ¡in their daily lives. Mutual 
unđerstanding is the secret of a happy family life. 


WORRY NOT 


The secret of happy successful living is to do what needs to be 
done now, and not worry about the past or the future. We 
cannot reshape the past nor can we anticipate everything in the 
future. There is but one moment of time over which we have 
some conscious control and that is the present. 


Many people Just worry about their future. They have to learn 
to adjust themselves to the circumstances. Whatever castles 
they may build in the air, whatever dreams they may have, they 
must alsways remember that they are living in this world of 
constant friction and change. 


"There are 1o stars uhích u0e could trust, 
There is no guiding light, 

And ue knou that Ue ust, 
BEGOOM, BE JUST; BE RIGHIT." 


PILLARS OF SUCCESS 


Failures are but the pillars of success. To learn by our failures 
1s to achieve success. Never to have failed is never to have won. 
UDnless we experience failure and its bitterness, we never 


67 


appreciate the sweetness of victory; it becomes merely a turn of 
events that 1s of little or no interests. Failures not only help us 
to succeed, they make us energetic, enthusiastic, and rich in 
©experience. 


"We liue and uork and dream, 
Each has his litle scheme, 
Sortetines te laueh; 
S0†rI€FiI€S tUê CTW, 

And thus the das go bụ ”. 


THE REAL BEAUTY 


Physical ugliness is no handicap to a charming personality. lí 
an ugly person cultivates the virtue of compassionate love, that 
love will show in so many winning ways - serenity, radiance, 
kindliness and gentleness. That kind of attractiveness will 
easily compensate for any shortcomings in appearance. 


By comparison, a handsome person with airs or conceit, will 
look so unappealing and repulsive. Inner charm ¡s the real 
beauty. It has a special quality and attractiveness. 


WHY IS TT DIFERICULT TO DEPART FROM THIS 
WORLD 


For most people, death is an unwelcome event. With so many 
cravings to be satisfied, the business of living in spite of 
enormous suffering is never quite finished. People feel more 
comfortable with the mirage of happiness than with the reality 
of death. If at all they have to think about it, it only has a slot in 
the eleventh hour. 


Attachments to wordly life create a morbid fear of death. But 
the truth is that all life is nothing but suffering. Death is natural 


ó8 


and inevitable. It is not half as frightening as the thought of 
dyi¡ng itself. The mind has an ability of its own to create and to 
stretch phantom images of death. The reason is that a mind 
untrained to see life with all its impermanence and unsatisfac- 
toriness, is likely to cling to illusions just as a drowning man 
will even cling to a straw. 


It creates uneasiness even for those who fervently pray to an 
Imaginary supernatural being for forgiveness and a place in 
heaven when life seems hopeless. Of course the fear of death is 
a manifestation of instinctive self-preservation. But there is a 
way to overcome that fear. Do some selfless service for the 
welfare of others to gain hope and confidence in the next life. 
Altruism purges all selfish attachments. 


Purity of the mind, not attachment to worldly things, will 
ensure a happy parting from this world. It is the constant 
contemplation on death to understand the impermanence of 
life, and the wisdom to correct the wrong way of living, that 
take the fear out of death. Strenghten the mind to face fact and 
realities of life. Avoid unrealistic and impracticable ambitions. 
Develop self-confidence. Then you will be more relaxed in 
Overcoming your difficulties in life. 


RESPONSIBILTTIES 


We are all inclined to blame others for our own shortcomings 
and misfortunes. Have you ever given a thought that you 
yourself could be responsible for your own problem? Your 
sorrow has nothing to do with a family curse or the original sin 
of an ancestor. Neither is it the work of a god or a devil. Your 
SOrrTOW is Of your own making. You are therefore your own 
Jailor and your own liberator. At the same time, you create your 
own hell and your own heaven. You have the potentiality of 


69 


becoming a sinner or a saint. No other person can make you a 
sinner or a saint. 


You must learn to shoulder the responsibilities of your own 
life. You have to learn to admit your own weaknesses without 
blaming or disturbing others. Remember the old saying: 


The uncultured tran alua0s blarmes others; the semi-cultured tran 
blarmes himselƒ and the ƒullụ-cultured tan blatmes neither. ` 


Whenever any problem arises, we as understanding people 
should try to find out ourselves where the mistake lies without 
blaming anybody. If each person could try to correct himself, 
there would not be any trouble or conflict in this world. But 
people just do not make the effort to improve their 
understanding by acting unbiasedly. They prefer to find 
scapegoats. They look outside of themselves for the source of 
their troubles because they are reluctant to admit their own 
weaknesses. 


Man's mind is given to so much self-deceit that he will try to 
find some excuse to Justify his action so as to create an illusion 
that he ¡s blameless. The Buddha says: 


+nsilU seeh are other s ƒaults; hard indeed ¡t is f0 See 0ê S 0U 
ƒaults.' (IDhamtmapada) 


To hide their weaknesses with disclaimers for mistakes, many 
people adopt an aggressive attitude towards others thinking 
that by so doïng, they can avoid the shameful situation or the 
cause of the complaint against them. They do not realise that 
such an attitude would only create more problems for 
themselves besides giving rise to an unhealthy atmosphere all 
around. 


You must admit when you are wrong. Do not follow the ways 
of the uncultured who always blame others. The Buddha 
further says: 


⁄0 


'The ƒool tho does not admit he ïs a ƒool, 1s a real ƒool. And the 
ƒool ho ađmits he 1s a ƒool is tise to that extent. '(IDhammapada) 


You are responsible for the sorrow that comes to you. When 
you allow even minor incidents to irk and overturn your mind, 
that in itself will give rise to your sorrow. You must understand 
that it is not that something is wrong with the world, but that 
something is wrong with all of us. 


YOUR RESPONSIBILITIES FOR MUTUAL 
UNDERSTANDING 


Remember that whatever happens, you cannot feel hurt If you 
know how to maintain a balanced frame of mind. You are hurt 
only by the mental attitude that you adopt towards yourself 
and towards others. If you show a loving attitude towards 
others, you will likewise receive a loving attitude. If you show 
hate, you will undoubtedly receive hate in return. An angry 
man breathes out poison, and he hurts himself more than he 
would hurt others. 


An angry man who shouts at others will be unable to see 
things ín proper perspective as if smoke got into his eyes. 
Anyone who is wise not to be angered cannot be hurt. Always 
remember that no one can hurt you unless you pave the way 
for others to do so. If you follow the Dhamma (righteous way 
of life), that Dhamma will protect you. The Buddha says: 


'Whoeuer harms a harmnless person, one t0ho 1s pure and 
guiltless, upon that 0er ƒool the euil recoils like [ine dust thrơun 
aoainst the tuind.' (Dhammapada) 


If you arouse the anger of others you are responsible for the 
reaction it produces. By showing your aggressive attitude, you 
will only fulfil the wishes of your enemies. 


Z1 


BLAME NOT OTHERS 


If you learn to guard your mind properly, external 
happenings cannot affect you. You must not blame 
circumstances when things go wrong. You must not think that 
you are unlucky, that you are the victim of fate, or that 
somebody has cursed you or had done some 'charm' against 
you. No matter what reason you give, you must not evade 
responsibility for your own actions. Iry to solve your problems 
without sulking. Try to work cheerfully even under the most 
trying circumstances. 


Be courageous to face any change If change is natural or 
necessary; so be brave enough to accept what you cannot avoid. 
Be wise enough to accept what you cannot avoid. Be wise 
enouph to understand the uncertainty of worldly conditions 
which affect everybody. Therefore, you must develop courage 
to face disappoitments and problems without feeling 


frustrated. Difficulties abound in our life. We have to face 
them bravely. If you know how to overcome them without 
creating further problems, you are indeed wise. 


Those who try to do some service to others also face problems. 
They even encounter more blame than those who do not serve 
others at all. You should not be discouraged; instead, have the 
understanding to realise that selfless service eventually brings 
happiness as its own reward. In rendering our service to others, 
there must be knowledge and understanding. Bertrand Russell, 
a British philosopher says: 


'Lơue 0ithout knơuledee and knơuledee uithou† lơue cannot 
produce a good liƒe 


⁄2 


YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR INNER PEACE 


You must learn how to protect whatever inner peace and calm 
you have created within your mind. To preserve the inner 
peace, you must know when to reduce your superiority 
complex; you must also know when to ignore your pride, when 
to subdue your false ego, when to discard you adamance and 
when to practise patience. You should not allow others to take 
away your inner peace. You can preserve your inner peace If 
you know how to act wisely. 


Wisdom comes through understanding. Mứn ¡s not a ƒallen 
angel, but a rising animal.' Use your full effort with convicHon to 
stand by your principles firmly and gently. At the same time, 
be humble for the sake of peace and tolerance to avoid clashes 
and violence. By doïng so you wil] never lose anything. Instead, 
you gain in the end. 


HOW TO EACE CRITICISM 


You must learn how to guard yourself against unjust criticism 
and how to make sensible use of constructive criticism. You 
must always look objectively at criticism. If the criticism 
levelled at you 1s inJust, ill-founded, given with a bad intention, 
you should not cowardly surrender your dignity. If you know 
that there is no consciencious guilt in you, your attitude is 
correct and appreciated by wise people, then you need not 
worry about ill-founded criticism. Your understanding of both 
constructive and destructive criticism is important for to adjust 
your way of life to live in any society. The Buddha says: 


“There is no one tho is not blamed ïn this orld". (Dhammapada) 


⁄3 


EXPECT NOTHING AND NOTHHING WILL 
DISAPPOINT YOU 


You can avoid disappointments by not having any 
expectation for your service. lf you expect nothing, then 
nothing can disappoint you. Do something for the benefit of 
others to relieve suffering. If you can do that without expecting 
any kind of reward, then you can have no cause of 
disappointment. You can be a contented man! The happiness 
that appears in your mind for the good that you have done, is 
1tself a big reward. That happiness creates immense satisfaction 
in your life. By expecting reward, you not only miss your 
happiness, but very often you will even experience bitter 
disappointment. 


Perhaps, you may be a person who is good by nature and so 
you do not harm others. But nevertheless you get blamed 
despite having done good. Then you might ask "lí good begets 
good and bad begets bads, why should I have to suffer when I 
am completely innocent? Why should I have to undergo so 
many difficulties? Why should I be troubled with so many 
disturbances? Why should I get blamed by others despite my 
good work?”The simple answer 1s that when you do some good 
deeds you may unwittingly be goïng against many evil forces 
at work ¡in the universe. Those evil forces naturally interrupt 
good deeds. If not, it could be that you are facing the evil effects 
of some past evil deeds (kamma) that is ripening at the present 
moment. By continuing your good work with sound 
unđerstanding, you will eventually be free from such troubles. 
Since you are the one who ¡iniially created the 
disappointments, it is reasonable that only you can overcome 
them - by realising the true situation of your wordly life. 


“Bụ protecting others, ou protect ourselƒ. Bụ protecling ourselƒ, 
ơu protect others `. 


⁄4 


Many of the wordly conditions are beyond our control. 
UỦnexpected changes, diverse influences and uncertainties do 
Occur to disappoint us. That is why it is sometimes difficult to 
do good in such changing circumstances. lf people heed this 
advice of the Buddha, everybody could contribute something 
for their mutual protection. 


GRATITUDE IS A RARE VIRTUE 


The Buddha considered gratitude to be a great virtue. Yes, it 
1s true that this virtue is rare in any society. You cannot always 
expect other people to be grateful to you for what you have 
done. 


People are inclined to be forgetful especially when it comes to 
remembering past favours. If people fail to show gratitude, you 
have to learn accept them as such - only then can you avoid 
disappointment. You can be happy regardless of whether 
people are grateful for your kindness and help; you need only 
think and feel satisfied that you have done your noble duty as 
a human being to your fellow men. 


COMPARE NOT WITH OTHERS 


You can rid yourself of unecessary worry and trouble simply 
by not comparing yourself with others. As long as you regard 
others as yOUr “eeual", "superior” or Tnƒerior”, you will have 
intolerance and restlessness. lf you do not adopt such an 
attitude, there is nothing for you to worry about. If you think 
you are higher than others, you may become proud. lf you 
think you are second to none, others may descend on you. lf 
you think you are inferior, you may lose your own self- 
confidence. 


5 


For most people, it is very difficult to subdue their pride. lt is 
advisable to learn how to reduce one's pride. If you are able to 
sacrifice your pride, then you can find your inner peace. you 
can harmonise yourself with others so as to experience peace 
and happiness. Which ¡is more important - to maintain your 
pride or peace of mind? 


Try to realise that equality, inferiority, and superiority are all 
changing realtive states: you may be poor now but at another 
point of time you may be rich. Today you may be ignorant, later 
however you can be become wise. Today you may be sick and 
unhappy but given time you will probably be healthy again. 
However, there are many intangible human qualities which are 
regarded as mankind”s heritage - uman rights, human digHit0, 
hutmnan status etc.. Others have no right to deprive you of them. 


Tƒ ou are good to ourselƒ, ou are good to others. ]ƒ you good to 
others, Jơu are good to ourselƒ'. 


HOW TO HANDLE TROUBLE-MAKERS 


You have to realise that you might have contributed 
something, either intentionally or unintentionally, for the 
troubles and problems that now befall you. It is also important 
for you to know what you must do to overcome your problems 
that have come to you through various sources. lf your 
understanding is deep enough to sublimate your responsibility 
for having caused the existing problem, you will certainly get 
the idea of how best to get rid of them. 


Then you know how to handle trouble-makers and your 
opponents. Those who oppose you also have a human heart. 
Therefore it is not difficult to accommodate them; develop their 
friendship instead of isolating them. lf you are strong enough 
to resist their wrong attitude, then there is no reason to avoid 


⁄6 


associating with them. Through your association with such 
people, you can influence them for their own bettermert. 
Remember that is your own understanding that protects you 
from your enemies and allows you to guide them to become 
good. 


If a man does something wrong to you through his ignorance 
or misunderstanding, that is the most opportune time for you 
to show your wisdom, your educaton and religious 
unđerstanding. What ¡s the use of all your education and your 
religious knowledge if you have not learned how to behave 
yourself as a real gentleman particularly at a time of trial? When 
others do wrong to you, you must regard their action as an 
opportunity for you to develop your patience and sympathy. 


Patience ¡is one of the prime qualities which everyone must 
cultivate. The more you practise such a virtue, the more you 
will be able to maintain your dignity. You must know how to 
make good use of your knowledge and principles to deal with 
people who are hostile to you. Sooner or later, they will realise 
their folly and change their hostile attitude. Sometimes, people 
try to take advantage of your tolerance and patience as signs Of 
weakness. That is the time for you to act wisely without 
becoming a victim to such cunning people. 


“Virtues tmust be pracHsed 0isely'. Kindness, honesty, and 
patlence are fertile grounds for cunning people to be mean on 
their intended victims possessing such generous qualities. 


FORGIVE AND FORGET 


To take revenge on trouble-makers ¡is only to create more 
problems and disturbances. You must realise that negative 
feelings and hostile actions could only bring harm and suffering 
to both you and the trouble-makers. In order to take retaliatory 


⁄Z 


action, you have to harbour intense hatred in your heart. This 
hatred is like a poison. Since the poison is initially in you, surely 
1t will harm you before it can harm anyone else. Before you can 
throw a blazing iron at another, you get burned first. Your 
action merely goes to show that there is no basic difference 
between you and your opponert. 


By hating others, you only give them power over you. You do 
not solve your problem. If you become angry with a person 
who simply smiles back at you, then you will feel defeated and 
miserable. Since he did not co-operate with you to fulfil your 
wish, it is he who 1s victorious. The Buddha teaches us how to 
live happily when we are faced with disturbances. 


.Ah happilụ do ue liue uithout hate amongst the hateƒful. Atridst 
hateƒul men, Ue liue uithout hate'. -- Dhammapada. 


We can live happily without fanning the fires of hatred. 
Perhaps you may not be strongh enough to extend 
compassionate love to your enemies; but the sake of your own 
health and happiness and that of everybody else, you must at 
least learn how to forgive and forget. 


By not hating or crushing your trouble-maker, you act like a 
gentleman. To actin this manner, you must understand that the 
other person has been misled by anger, jealousy and ignorance. 
He ¡s therefore no different from all other human beings who 
have also at one time or another been misled by the same 
negative states of mind. 


The Buddha says: “Eơil-doers are not uicked bụ nature. Theu do 
e0il because theU are ienorant”. Therefore they need guidance. 


'We should not curse them. lt is not justifiable for us to say that 
they should be condemned to everlasting suffering as it is still 
not too late to correct them. We should try to explain to themin 
a very convincing way that they are in fact in the wrong. With 


⁄8 


this understanding, you can treat the evil-doer as you would a 
patlent who is suffering from a sickness and ¡in need of 
treatment. When the sickness is cured the ex-patient and 
everyone else will be well and happy. The ignorant must be 
guided by the wise. 


"Good liƒe 1s inspired bụ lơue and guided bụ khơuledse ". 


If a man does something wrong to you of ignorance or 
misunderstanding, then that ¡is the time to radiate your 
compassionate love towards the evil-doer. One day, he will 
realise this folly and relent on his evil habits. So it is better to 
give him a chance to be good. Repentance of his past misdeeds 
will change him into a better person and in the end he will truly 
appreciate your kind thoughts. The most compassionate 
Buddha's advice 1s: "Hatfred does not cease bụ hatred; bụ lơue alone 
it cease. Thịs 1s an eterral lau ”. 


If you can radiate compassionate love, no harm wilÏ come to 
you. This will help you to achieve both physical and merntal 
health. Life has its own rythm. 


When you lose on the swing, you gain on the roundabout. 
Those who do not understand this principle often get into 
trouble and face difficulties in life. 


If a man does something wrong to you again and again, you 
must act wisely in correcting him each time he makes the 
mistake. Although ¡it not so easy to do that, you should 
nevertheless try your best to follow the example set by the 
Buddha. Then you will come to know that ït is after all not 
impossible. The attitude of the Buddha in such a situation could 
be summerised thus: "The rmore cơil that comes to rne, the more 
good tiÏÏ radiate from me ”. 


Some people think that is not practicable to return good for 
evil. Try it and see for yourself. If you find it too difficult to 


z9 


return good for evil, then you can still do a great service to 
yourself and to others by not returning evil for evil. 


“Sumpathetic consideration 1s needed ƒor less-understandine people 
t0ho take tristake ". 


WE ARE ALL HUMAN 


All human beings have weaknesses and are therefore prone to 
make mistake. All human beings have desire, anger and 
Ipnorance. These weaknesses prevail in all of us in varying 
degrees. unless you are perfect or an Arahant, you are no 
exception. The nature of the human mind shows itself in the 
following sayïng: 


“Man ¡s not saHsfied uith his liƒe and neoer finds the purpose 0ƒ liƒe 
cuen aƒter gaiming the tuhole uorld". 


Let us take a closer look at a man who is envelopped by 
Ipnorance. His mind ¡s clouded by disturbances, confusion and 
darkness. Out of ignorance, man creates misfortunes and he 
shares this with his fellow men. most of the worry and misery 
that come to man are due to changing wordly conditions and 
man's own craving for wordly pleasures which to his selfish 
mind should continue forever. Disappointment unfulfilled 
desires which arise from unexpected changes create WOFTry. 
Therefore you are responsible for your WOTTV. 


Nobody is perfect in this world; everybody is liable some time 
to commit certain mistakes or evil acHions. So how can you think 
that you are free from mistakes or evil? lgnorance ¡is the main 
cause for nurturing the impulse of craving which ¡in turn 
øenerates WOTTy. 


Tear and uorrụ disappear (hen ienorance 1s dispelled bụ 
knouledse. 


Ø0 


Tf you can understand the weaknesses present in a man's mind 
in this way, then there should be no reason for you to grumble 
over your problems. You will have the courage to face them. 
Man's mind ¡is responsible for both his happiness and 
unhappiness. 


"Nothing happens to man that 1s not contained 0ithin tan ”. — C. 
Jung, well known psychologist. 


PARENT RESPONSIBILITY 


You are responsible for the well-being and upbringing of your 
children. If the child grows up to be a strong, healthy, and 
useful citizen, it is the result of your efforts. If the child grows 
up to be a delinquent, it is you who must bear the 
responsibility. Do not blame others. As parents, it is yOur 
bounden duty to guide your child on a proper path. Although 
there are a few incorrigible cases of Juvenile delinquency, 
nevertheless as parents, you are responsible for the behaviour 
of your children. 


A child at its most impressionable age, needs the love, care, 
affection and attention of the parents. Without parental love 
and guidance, the child will be emotionally handicapped and 
will find the world a bewildering place to live in. Showering 
parental love does not mean pandering to all the demands of 
the child, reasonable or otherwise. Too much pampering would 
in fact spoil the child. The mother in bestowing her love and 
care, should also be strict and firm but not harsh, in handling 
the tantrums of a child. Show your love with a disciplined hand 
- the child will understand. 


Dnfortunately, all too often parental love in our present day 
society ¡is sadly lacking. The rush for material advancement, 
and the rising aspiration for equality of the sexes, have resulted 


61 


in many mothers joining their husbands in the rat-race. Mothers 
struggle to maintain their family image or status symbol by 
working in offices and shops, rather than being at home 
tendering to the needs of their off-spring. 


Children who are left to the care of relatives or paid servants, 
as well as latch key' children who are left to their own devices 
at home, are often deprived of motherly love and care. The 
mother, feeling gưilty about her lack of attention, would try to 
placate the child by giving ïn to all sorts of demands of the 
child. Such action only spoils the child. 


Providing the child with sophisticated modern toys that are 
detrimental to character formation such as tanks, machine 
guns, pistols, swords and the like are psychological 
unwholesome. The child is 


unwittingly being taught to condone destruction instead of 
being taught to be kind, compassionate and helpful. Such a 
child will develop brutal tendencies as they grow up. Giving a 
child such toys is no substitute for a mother's love and affecton. 


Parents are often placed ¡in a dilemma. Rushing home from a 
hard day's work the weary parents have family chores waiting 
upon them. When the day 's work is done, it would be time for 
dinner followed by T.V., and whatever time there is left, is 
hardly enough to attend a child's rightful dues of parental love 
and affection. 


With the call of women's liberation, many women seem to 
think that the solution is to compete with men outside the 
home. Such women should consider very carefully whether to 
bear children. It is irresponsible for a mother to bring a life into 
this world and then 'abandon' it. You are responsible for what 
you create. 


22 


A chid has a right to be satisfied materially, but more 
Importantly spiritually and psychologically. The provision of 
material comfort is secondery compared to the provision of 
parental love and attention. We know of many people from 
poor homes who have with meagre income, brought up 
children well and plenty of love. Conversely, many rịich people 
have provided every 


material comfort for their children, but being deprived of 
parental love, these children have grown up to become 
phsychologically and morally handicapped. 


Some women may feel that advising them to concentrate on 
the upbringing of the family is something degrading and 
reflects the thinking of the old and the conservative. Ït is true 
that in the past women have been treated very badly, but this 
was due more to ignorance on the part of men than to an 
inherent weakness in women. The Sanskrit word for a 
housewife is 'Gruhini' which literally means Ïeader oƒ the house 
Certainly it does not imply that a women is inferior. Rather it 
means a division of responsibility for the male and the female. 


In certain countries, many husbands hand over their pay 
packet to their wives who handle domestic affairs. This leaves 
the man free to concentrate on what he can do best. Since each 
partner knows clearly what his of her reponsibilities are, there 
1s no conflict between them. The atmosphere at home is happy 
and peaceful where their children can grow up well. 


Of course, the husband must see to it that his partner is well 
cared for, that she is consulted on every family decision, that 
there is enough freedom for her to develop her own personality 
and that she has her own free time to pursue her personal 
Interests. In this 


83 


sense, husband and wife are equally responsible for the 
welfare of their family. They are not in competition with each 
other. 


A mother should consider carefully whether she should 
continue as a working mother with all the attendant pitfalls or 
as a housewife giving all her due affection and care to her grow- 
¡ng child. Strangely, some modern mothers, particularly in 
certain countries with military regimes facing a shortage Of 
manpower, are being trained to handle guns of other deadly 
weapons when they should be cuddling their children and 
training them to be good or law-abiding citizens. 


The modern attitude of working mothers towards their 
children tends to erode the time-honoured filial piety which 
children are expected to uphold. The replacement of breast- 
feeding by bottle feeding is yet another cause. Hitherto, when 
mothers used to breast-feed and cuddle babies in their arms, the 
tender affection between mother and child become mụch 
greater. A breast feeding mother, through her maternal instinct, 
often experiences a tremendous satisfaction from knowing she 
1s providing the baby, as nature has intended, with something 
of her very own which no one else can give. The influence a 
mother has on the child grows and becomes much more 
pronounced. 


Dnder such circonstances, filial piety, family cohesion and 
obedience are invariably present. 


These traditional traits are for the good and the well-being of 
children. Itis up to the parents, especially the mother to provide 
them with love, care and affection as their rightful dues. The 
mother is responsible for the child being good or wayward. The 
mother can thus reduce juvenile delinquency! At the highest 
level of thinking, you can see things as they are, not as you are. 
Then you know that you are responsible for everything. 


Ø4 


'Those tho lead thelr lioes bụ goïng against nature, tust ƒace the 
corIsequences either phụsicallu or tmmentallu '. 


HOW TO REDUCE YOUR MENTAL AGONY 


Whenever certain difficulties and problems arise, make up 
your mind to reduce your mental agony. Eirst, you must try to 
unđerstand the nature of the world where you live. You can 
never expect everything ¡n this world to be perfect and to run 
smootly. The world situation may not always be in your favour. 
There could be no world and no life without problems. Natural 
forces like sunlight, rain, wind and moonlight are favourable 
and useful to many, yet at times they could be a nuisance to 
many others. There is in fact nothing perfectly bad of perfectly 
good ïín this world because the very things that are welcomed 
by one group could be hated by another group. Therefore, we 
define good and bad according to our needs. Things are neither 
good nor bad by nature, According to Buddhism, the world 
exist on conflict to which you become part of. 


If you have strong selfish cravings for existence and the 
senses, you will have to pay the price - the mental agony of 
having to survive with a topsy-turvy view of the world. 
Wishful thinking, yearnings for eternity and clinging to feelings 
such as the elusive 'T' or 'Me' only warp the mind and its sense 
of time. Unfulfilled desires yields their crop of quarels, friction, 
communication failures, fear, worry, loneliness and anxiety. 
There are no free rides. 


If you are desirous of eradicating the mental agony within 
you, you have to subdue selfish cravings. Life's journey has a 
T-junction. Either you take the right path and develop your 
spiritually to unwind the tensions of wordly lie or you 


Ø5 


continue to indulge ¡in sensual pleasures with their many 
attendant confrontations. 


One way to relieve yourself of your occasional mental agony 
1s to understand the degree of your own sufferings and 
difficulties compared with those experienced by others. When 
you are unhappy, you often feel that the world is against you. 
You think that everything around you is about to collapse. You 
feel that the end of the road is near. However, if you take a 
mental note of things around you and count your blessings, 
surprisingly, you will find that you are indeed much better off 
than many other people. 


You might have probably heard the saying: Tcœnplained Ihad 
no shoes unHÌ Imet a tran tho has no ƒeet”. In short, you have been 
unduly exaggerating your own difficulties and problems. 
Others are in fact worse off, and yet they do not worry 
themselves induly. Problems are there. You should try to solve 
them instead of worrying and creating mental anguish within 
you. The Chinese have a pracHcal saying about solving 
problems: Tƒ you haue a be problem, trụ to reduce ït to a small 
problem. ]ƒ ou haue a stmall problem, trụ to reduce ït to no problem '. 


Another way to reduce your problems is to recapitulate what 
you have gone through before, under similar or even worse 
circumstances; and how you have, through you own patience, 
Initiative and effort, 


been able to surmount your then seemingly insurmountable 
difficulties. By doing so, you will not permit your existing 
problems to 'drown you'. Ôn the contrary, by seeing life in a 
new perspective you will be able to solve whatever problems 
that you may now face. 


You should realise that you have gone through much worse 
situations before and that you are prepared to face them 
squarely, come what may. With this frame of mind, you will 


Ø6 


soon regain your self-confidence and be in a better position to 
solve whatever problems that will be in store for you. 


If you are facing a problem, there must surely be a remedy to 
overcome it. So why worry? ©n the other hand, even if there is 
no solution for your problem, again why worry because your 
Worry cannot contribute anything to settle your problem. 


ALL ARE NOT EOUALLY GOOD 


Occasionally, there are complains from people who have 
never caused or given any trouble to other people and yet they 
become innocent victims of the wiles and intrigues of others. 
They feel frustrated despite the good lives they have lived. 
They feel they have been harmed through no fault of their own. 
Dnđer such circumstances, the innocent victim must realise that 
the world is made up of all sorts of people - the good and the 
not so good, the bad and the not so bad, with all the unusual 
characters that go to make this world of ours. The innocent 
victim may console himself that he belongs to the good category 
whereas the disturber of the peace belongs to the bad, and that 
on certain occasions, he will still have to bear patiently the 
misdeeds of those belonging to the bad. 


We take for instance the case of a 60od and careƒul driuer ` and 
a 'bad and reckless drioer ˆ. The good and careful driver took every 
Precaution to drive carefully but nevertheless he met with an 
accident, through no fault of his own - the fault being that of a 
bad and reckless driver. 


Thus we can see the good may have to suffer, despite their 
goodness, because there are bad and reckless people around us. 
The world is neither good nor bad. It produces criminals as well 
as saints, fools and enlightened ones. Out of the same clay, 
beautiful and ugly, useful and even useless things can be made. 


8Z 


The quality of good pottery depends on the potter and not on 
the clay. The potter is in fact yourself. The moulding of your 
happiness or unhappiness is in your hands. 


YOU GAIN WHAT YOU SEEK 


If you try your level best to overcome your difficulties by 
practising the advice given in this booklet, you will definitely 
find peace, happiness and harmony which you are seeking. 
Follow principles which have been tested and proven as 
outlined ín this booklet for your protecHon. 


œ-#-& 


Ø8 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sqbbadanatmn dharmtmadanam JinaFi 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


